Thiền sư Ottamasara 


TỪ VÔ MINH ĐÈN MINH 


Chuyển ngữ: Lan - Nanika 


Thiên sư Oftamasara 


MỤC LỤC 
TIỂU SỬ THIÊN SƯ OTTAMASARA......................---2-cc-cc-ze 4 
CÁC TRUNG TÂM THIÊN ĐƯỢC LẬP RA BỞI THIÊN SƯ 
GIETA NA SA A\o s2 g0 16603000990 GR9Al00Bibsdlet6obinisttf lào 6 
VỀ TRUNG TÂM THABARWA........................-2222cceserrrerree 8 
CHƯƠNG I: HIẾU VỀ TỨ DIỆU ĐỀ ........................------:22+ 10 
CHƯƠNG II: BẢN CHÁT SINH DIỆT.......................--------225s 12 
CHƯƠNG III: CHÁNH NIỆM CÙNG VỚI XẢ LY................ 16 
CHƯƠNG IV: ĐỪNG TUÂN THEO HAM MUÓN CỦA BẠN 
h  tnbv9 2091901089 00c0y)1/M0E80:320002020M9162àeaieloabisogrllSf go Su yeepgye 26 
CHƯƠNG V: SỰ THỰC HÀNH XẢ LY..........................-- 47 
CHƯƠNG VI: LÀM THIỆN PHÁP KHÔNG GIỚI HẠN .......61 
CHƯƠNG VII: TRUYÊN THÓNG VÀ CON ĐƯỜNG 
TRUNG ĐẠO THỰC SỰ...........................---2222ccccscEEerreererrret 104 
CHƯƠNG VIII: KHÔNG CHÓI BỎ KHÔNG DÍNH MÁC 137 
CHƯƠNG IX: BUÔNG BỎ THÓI QUEN NÁM GIỮ.......... 149 
CHƯƠNG X: SỨC MẠNH XẢ LY........................-----------2-x+ 167 
CHƯƠNG XI: CHÚ Ý VÀO VIỆC NÊN LÀM..................... 185 
CHƯƠNG XII: CHÍ BẢN CHẤT VÔ THƯỜNG LÀ THẬT 
"`. ẻẽếẽ.ẽẽẽ 198 
CHƯƠNG XIII: TỰ DO THỰC SỰ...........................-------- 5555 210 
CHƯƠNG XIV: TÍNH KHÔNG.........................---2-- 2 222zcc.rree 234 
CHƯƠNG XV: TRUNG TÂM THIÊN THABARWA.......... 252 











Thiên sư Oftamasara 


CHƯƠNG XVI: HƯỚNG DẪN HÀNH THIẺN.................... 261 
BÀI PHÁP 1 [12/06/2013, AM].........................---222cccccserree 261 
BÀI PHÁP 2 [12/06/2013, PM]......................-------2222cscccssrree 268 
BÀI PHÁP 3 [13/06/2013, AM]............................---22cccccccce. 274 
BÀI PHÁP 4 [13/06/2013, PM],......................--.----52222scccsrree 282 
SỰ THẬT NGỤY TẠO LÀ GÌ?...............................-c---cccc. 290 


Thiên sư Oftamasara 


TIỂU SỬ THIÊN SƯ OTTAMASARA 


Thiền sư Ottamasara sinh ra ở Katha, 
Sagaing, Myanmar, vào chủ nhật, ngày 26 tháng 
10 năm 1969. Từ khi con trẻ, Ngài đã đặt toàn bộ 
giá trị vào giáo dục. Ngài vượt qua kỳ thi tuyển 
đại học năm 1986 với kết quả xuất sắc. Sau khi 
hoàn thành bằng tú tài trường Đại học Yangon 
năm 1992, Ngài trở thành nhà thầu và doanh nhân 
thành đạt trong một khoảng thời gian ngắn. Trong 
7 năm, phải đối mặt với những khó khăn và thất 
bại khi điều hành doanh nghiệp phức hợp, Ngài 
tìm đến nương tựa vào Pháp Bảo từ năm 1999, 
Với sự giúp đỡ của một người bạn đạo, Ngài tìm 
đến trung tâm Mogok ở thiền viện Insein, tham 
gia một khóa tu 5 ngày, khởi đầu cho việc quán 


chiếu và thực hành Pháp. 


Từ tháng 2 năm 1999 đến tháng Giêng năm 


2002, Ngài tập trung miên mật trong việc hành 


Thiên sư Oftamasara 


thiền và trở nên rất tận tâm với Giáo Pháp. Ngài 
giảm thiểu công việc kinh doanh một cách nhẹ 
nhàng và không còn nhiều dính mắc. Để truyền bá 
Giáo Pháp, Ngài cúng dường toàn bộ tài sản tích 
lũy trong 6 năm làm kinh doanh. Ngài tập trung 
vào làm các việc từ thiện, giữ giới và quán chiếu 


tìm ra Sự Thật. 


Trong 3 năm quán chiếu, Ngài đã tham gia 
các khóa thiền 5 ngày, cũng như 10 ngày ở trung 
tâm thiền Quốc tế của Thiền sư U Ba Khin. Khóa 
tu 5 ngày ở trung tâm thiền Dhamma Joti của 
SayagyIi U Goenka”s và khóa I0 ngày ở trụ sở 


trường thiền Vipassana Mogok Natmauk. 


Đến năm 2002, tại Yangon Ngài xuất gia 
với thiền sư U Nayyasagara và bắt đầu dạy thiền ở 
các trung tâm, trường học, viện nghiên cứu, bệnh 


biện và tư gia ở Myanmar và ngoại quôc. 


Thiên sư Oftamasara 


CÁC TRUNG TÂM THIÊN ĐƯỢC LẬP RA 
BỞI THIÊN SƯ OTTAMASARA 











Quỹ Chia sẻ Trí Tuệ “Từ Vô minh đến 
Minh”: thành lập năm 2002, qua đó, Ngài đã phân 





phát miễn phí một lượng lớn Pháp Bảo dưới dạng 
sách, CD, mp3, đĩa VCD và băng. 

[ Trung tâm Thabarwa (Khu phố 
đường 45, Yangon): thành lập năm 2007 gồm 4 
tầng trong một khu tập thể, giờ là chỗ ở cho hơn 
100 thiên sinh. 











Trung tâm Thabarwa Thanlyin, 





Yangon, 2008: Ngày nay, tổng diện tích đất ở 
trung tâm Thabarwa Thanlyin rộng §0 ha, là chỗ ở 
cho 2,400 thiền sinh, tăng, ni, bao gồm người già, 
người bệnh, người không nơi nương tựa, người vô 


Ø1a CƯ. 











Ngôi làng (Tình thương) Cetana, 





(Thanlyin, Yangon) năm 2012: Nơi cung cấp 


Thiên sư Oftamasara 


miễn phí chỗ ở tạm thời và vĩnh viên cho các cá 


nhân gia đình vô gia cư, không nơi nương tựa. 











Trung tâm Shwe Chaung Thabarwa 


(Pyin Oo Lwin) năm 2013. 














Ngôi làng Tình thương Thitnipin 





Cetana (Huyện Hlegu, Yangon) năm 2014: 
Tổng diện tích là 180 ha, gồm thiền đường, bệnh 
viện Pháp Bảo, trường học, sân chơi và chợ. Kinh 
nghiệm có được trong việc xây dựng ngôi làng 
tình thương ở Thanlyin đã cho phép nhiều sự tiễn 
bộ, nâng cấp và phát triển hiệu quả hơn ở ngôi 


làng mới. 














Hơn 30 trung tâm Thabarwa mới, dọc 
khắp đất nước Myanmar, đang trong quá trình xây 


dựng. 


Thiên sư Oftamasara 


VÉ TRUNG TÂM THABARWA 


Trung tâm Thabarwa Thanly1n ở Yangon là 
một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận hoạt động vì 
mục đích cao cả. Trung tâm Thabarwa được thành 
lập cho phép tiếp cận không giới hạn vì lợi ích 
chung và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất 


một cách liên tục và bên bỉ từng bước một. 


Trung tâm Thabarwa mở cửa 24 giờ/ngày, 
7 ngày/tuần không ngừng nghỉ. Đây là nơi cư trú 
cho những người từ các vùng miền của Myanmar 
đang tìm kiếm chỗ nương tựa, chăm sóc và quan 


tâm và có mong muôn hành thiên. 


Trung tâm cung cấp chỗ ở cho hơn 2.400 
thiền sinh (số liệu tháng 02/2014) bao gồm: người 
già, người bệnh, người mù, người điếc, tật 
nguyên, các trường hợp bệnh tâm thần, vô gia cư 


8 


Thiên sư Oftamasara 


và không nơi nương tựa. Chỗ ở được cung cấp mà 
không phân biệt hay giới hạn số lượng, thời gian, 
tuổi tác, tình trạng sức khỏe, quốc tịch, địa vị xã 
hội, tôn giáo, v.v... Ngoài ra, thức ăn và sự dạy dỗ 


cũng được miễn phí. 


Đây là nơi nhiều tình nguyện viên có thể 
ủng hộ những kỹ năng, thời gian, năng lượng, sức 
lao động, tiền bạc và vật chất để có được phước 
báu và sự hành thiền vì một lý do đáng giá và 
chăm lo cho lợi ích của những người đang nương 
tựa ở trung tâm Thabarwa. Những khoản cúng 
dường (bằng tiền và vật chất) cho trung tâm 
Thabarwa được phân phát đến những người thực 
hành Pháp nhằm tạo nơi chỗn bình an mà không 


còn phải lo lăng. 


Thiên sư Oftamasara 


CHƯƠNG I 


HIẾU VÉ TỨ DIỆU ĐỀ 


tk 


Việc thực hành Buông Bỏ giống như việc 
thực hành Đạo Đề (Magøa Saccea). 

Bản Chất Vô Thường Gốc giống với Diệu 
Đề Thứ Nhất, Khổ Đề (Dukkha Sacea). 


Bản Chất Thường Hằng Góc giống Diệu 
Đề Thứ Ba, Diệt Đề (Nirodha Sacea). 


Dính mắc, hay Sức mạnh của sự dính 


mắc giống với Diệu Đề Thứ Hai, Tập Đề hay Sự 


Thiên sư Oftamasara 


Thật về Nguyên nhân của Khổ (Samudaya 


Sacca). 


Con Đường Trung Đạo hay Sức mạnh 


của sự xả ly giống như Đạo Đề (Magga Sacea). 


Những hướng dẫn gần nhất của tôi nhắm 
đến mọi người, đến những đối tượng còn xa với 
Giáo lý của Đức Phật. Vì vậy, tôi dùng những từ 
ngữ dễ hiểu. Chỉ biết bằng cách nghe tôi hướng 
dẫn có lẽ chưa đủ sức mạnh. Chỉ bằng việc tự 
mình thực hành buông bỏ, quý vị mới có thể hiểu 


Tứ Diệu Đê mà không còn chút hoài nghi nào. 


11 


Thiên sư Oftamasara 


CHƯƠNG II 


BẢN CHÁT SINH DIỆT 


tk 


Chúng ta càng chánh niệm trên thân, chúng 
ta càng có khả năng biết răng thân chúng ta không 
là gì cả ngoài sự kết hợp của tứ đại. Trong thân 
mình, chúng ta có thể biết về những năng lượng 
của tứ đại, đó là cứng, mềm, tan chảy, kết dính, 
vận động hay đứng yên, nóng và lạnh. Nếu chúng 
ta cảm thấy khỏe, năng lượng của sự cứng hay đặc 
là nỗi trội. Một trong những năng lượng này phải 


nội trội trong một khoảnh khắc. Các năng lượng 


12 


Thiên sư Oftamasara 


đó không phải là ai đó hay cái gì đó. Chúng xuất 
hiện không từ nơi nào và diệt đi không về nơi nào. 
Những năng lượng hay sức mạnh nảy xuất hiện và 
biến mất trong một khoảng thời gian rất ngắn. 
Chúng không tồn tại trước khoảnh khắc hiện tại 
và không tồn tại sau khoảnh khắc hiện tại. Những 
năng lượng hay sức mạnh này đang diễn ra mỗi 
khoảnh khắc. Mặc dù chúng có kết nối đến nhau, 
nhưng chúng không phải là giống nhau. Trên thực 
tế, đó là sức mạnh và năng lượng của Bản Chất 


Thường Hằng Gốc. 


Mục đích của chánh niệm là để hay biết 
những sức mạnh hay năng lượng của Bản Chất Vô 
Thường Gốc. Những sức mạnh hay năng lượng 
này liên tục sinh lên và diệt đi. Chúng ta càng biết 
về bản thân mình, chúng ta cảng có khả năng 
buông bỏ sự hiểu biết sai lầm về ai đó hoặc cái gì 
đó, “tôi” hay là “của tôi”, hiểu lầm các sức mạnh 


hay năng lượng là cái gì đó. Khi chúng ta biết về 
13 


Thiên sư Oftamasara 


chuyền động của thân, chúng ta lầm hiểu răng “tôi 
đang chuyển động”. Khi chúng ta biết về cái 
nóng, chúng ta lầm hiểu rằng “tôi đang nóng”. 
Khi chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta lầm hiểu 
rằng “tôi đang cảm thấy mệt”. Khi nhận ra cái gì 
đó, chúng ta nghĩ rằng “tôi nhớ ra nó”. Nếu có 
ham muốn làm cái gì đó, chúng ta sẽ lầm hiểu 
rằng “tôi muốn làm cái đó”. Nếu thức hay tâm hay 
biết xuất hiện, chúng ta lầm hiểu rằng “tôi biết 
nó”. Ý niệm về “tôi” hay “bạn”, “đàn ông” hay 


“đàn bà” đã căm rê sâu trong tâm chúng ta. 


Do dính mắc vào sự hiểu biết sai lầm mà 
chúng ta không thể hiểu vượt lên trên cái này hay 
cái kia, cái gì đó hay ai đó. Chúng ta cần phải tự 
mình chánh niệm và rồi phải có khả năng biết về 
sức mạnh hay năng lượng của Bản Chất Vô 
Thường. Chúng ta cần nghe Pháp và Giáo lý của 
Đức Phật để có khả năng xả ly khỏi cái hiểu sai 
lầm thông thường. 

14 


Thiên sư Oftamasara 


Để biết về thiền, chúng ta cần phải hành 
thiền. Để biết về giữ giới, chúng ta cần phải giữ 
giới. Để biết về các việc thiện Pháp, chúng ta phải 
làm các việc thiện Pháp, nhưng chúng ta phải cần 
thận để chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ 
kinh nghiệm mà thôi và chỉ biết mà thôi, không 
dính mắc cũng không chối bỏ. Có thể hiểu hay 
không hiểu về lời chỉ dạy của tôi hay về sự thực 
hành. Nếu có cái hiểu, cần cố gắng xả ly khỏi cái 
hiểu đó. Nếu không hiểu, có găng xả ly khỏi cái 
không hiểu đó. Để có khả năng xả ly khỏi cái gì 
đó, chúng ta cần phải buông bỏ thói quen chú ý 


đên cái gì đó. 


15 


Thiên sư Oftamasara 


CHƯƠNG III 


CHÁNH NIỆM CÙNG VỚI XÁ LY 
Metta Lodge - Malaysia, tháng 3/2014 


x£+*£sk 


Chúng ta tức giận, bởi vì chúng ta chú ý 
vào tình huống. Chúng ta phải cố gắng buông bỏ 
thói quen chú ý vào cái gì đó. Do dính mắc như 
vậy, chúng ta sẽ vuI, sẽ buồn, sẽ cáu, sẽ cảm thấy 
hối tiếc, là do chúng ta chú ý vào đối tượng. Nếu 
chú ý vào việc mình đang làm thì có thể có sự 
hoài nghi “liệu mình có đúng không?” hay “liệu 
mình có sai không?” Đó là do sử dụng với sự nắm 


16 


Thiên sư Oftamasara 


giữ. Chúng ta năm giữ vào hành động, vào 
nguyên nhân, vào kết quả, vào một trong những 
hành động của mình. Chúng ta có thể nghĩ, có thể 
nói, có thể nghe. Và chúng ta đang nói, nghe, 
nghĩ, v.v... với sự dính mắc. Dính mắc nghĩa là 
chúng ta không buông bỏ được suy nghĩ, không 
buông bỏ được việc nghe, không buông bỏ được 
việc nói. Chúng ta hiểu hành động là để làm, như 
thế là chưa trọn vẹn. Các hành động cần được làm 
và cũng cần được buông bỏ. Mọi thứ và mọi hành 
động cần phải được buông bỏ. Nếu chúng ta 
không hiểu, chúng ta sẽ không có khả năng buông 


bỏ hành động. 


Nếu chúng ta không hài lòng với một ai đó, 
là bởi vì chúng ta chú ý đến họ. Đó là do dính 
mắc vào việc làm như vậy. Bất cứ điều gì diễn ra, 
tốt hay xấu, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không 


phải đế chối bỏ, không phải để dính mắc, không 


17 


Thiên sư Oftamasara 


phải để hiểu lầm là thực tại hay thực sự quan 


trọng. Sự Thật là Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. 


Để biết được Sự Thật, chúng ta phải có khả 
năng làm điều nên làm và buông bỏ điều không 
nên làm. Chúng ta có thể nghĩ về quá khứ nhưng 
phải nghĩ mà không dính mắc vào suy nghĩ, 
không dính mắc vào quá khứ. Chúng ta có thể hy 
vọng cho tương lai nhưng không dính mắc vào 
vào hành động hy vọng cũng như không dính mắc 
vào tương lai. Chúng ta cũng không được dính 
mắc vào hiện tại. Sự thực hành xả ly là từ bỏ việc 
xoay quanh ai đó hay cái gì đó. Hãy dừng việc 
chú ý vào ai đó, vào cái gì đó. Nếu chúng ta nghĩ 
về ai đó, có ai đó trong tâm. Nếu chúng ta nghĩ về 
cái gì đó, sẽ có cái gì đó trong tâm. Chúng ta cứ 
hiểu rằng ai đó là thực, cái gì đó là thực, như thế 
là sai lầm. Chúng ta phải có khả năng xóa bỏ cái 


gì đó hoặc ai đó ra khỏi tâm. 


18 


Thiên sư Oftamasara 


Chúng ta phải chánh niệm về từng hành 
động của thân, khẩu và ý. Nếu chúng ta chánh 
niệm, chúng ta sẽ biết hành động hiện tại, những 
gì đang diễn ra hiện tại của hành động và chúng ta 
phải cô gắng buông bỏ thói quen chú ý đến hành 
động đó. Do dính mắc vào cái gì đó nên khi ghi 
nhận hay niệm, chúng ta sẽ nghĩ sự chánh niệm là 
cái gì đó. Chúng ta thường sử dụng hành động ghi 
nhận một cách sai lầm với ý niệm về ai đó hoặc 
cái gì đó: “hảnh động của tôi”, “ai đó”, hay “tôi 
chánh niệm”, “đây là hành động chánh niệm của 
tôi”. Sự hiểu biết sai lầm đó đang kiểm soát hoặc 
liên quan đến bất cứ điều gì chúng ta làm. Như thế 


là đang làm với sự dính mắc. 


Để chỉ làm mà thôi và theo Con đường 
Trung Đạo, chúng ta phải xóa bỏ ý niệm về cái gì 
đó, về ai đó ra khỏi tâm và khỏi hành động của 
mình. Chúng ta không nên nghĩ xem “liệu mình 


có đúng không?” hay “mình có đang sai?”, cũng 
19 


Thiên sư Oftamasara 


không nên nghĩ “mình đang làm đúng không?” 
hay “mình đang làm sai không?”. Chúng ta không 
nên nghĩ cho bản thân “liệu mình có khả năng 
theo Con đường Trung Đạo hay không?”. Điều 
cần thiết là phải buông bỏ thói quen nghĩ về một 
ai đó. Nếu chúng ta có thể buông bỏ thói quen này 
thì chúng ta có thể nghĩ về một ai đó mà không có 
sự dính mắc, khi đó, hành động của chúng ta sẽ 


chỉ là làm mà thôi. 


Giờ đây, chúng ta là Phật tử, chúng ta phải 
có khả năng xuất gia làm nhà sư hay tu nữ hay trở 
thành những thiền sinh trọn đời. Chúng ta nên 
nghĩ theo cách như thế. Nếu chúng ta không thể 
làm như thế, là vì chúng ta còn dính mắc vào gia 
đình, vào cuộc sông của người tại gia. Do dính 
mắc vào công việc, chúng ta không thể dành hoàn 


toàn thời gian cho việc làm các thiện pháp. 


20 


Thiên sư Oftamasara 


Tất cả chúng ta phải có khả năng đánh mất 
cuộc sông, đánh mất những thứ thuộc về mình, 
điều đó rất là chắc chắn, nhưng rất hiếm khi 
chúng ta có sự chuẩn bị sẵn sàng cho tình huồng 
đó. Chúng ta không sẵn sàng chết. Chúng ta 
không sẵn sàng ngừng công việc của mình. Đó là 
bởi vì dính mắc. Dính mắc vào cuộc sống, dính 
mắc vào gia đình, dính mắc vào công việc, dính 
mắc vào ngôi nhà của mình. Bởi thế, tất cả những 
gì chúng ta làm, chúng ta đang làm với sự dính 
mắc, là do chúng ta không cố gắng buông bỏ các 


hành động của mình. 


Chúng ta không dám mắt cuộc sông, không 
dám mất tài sản, không dám mất công việc. Đó là 
lý do khi hành thiền, chúng ta nắm giữ vào sự 
thực hành, năm ø1ữ vào cuộc sống của thiền sinh, 
năm giữ vào vị thầy, năm giữ vào kinh nghiệm. 
Khi thiền, chúng ta sẽ có những kinh nghiệm 


nhưng những kinh nghiệm đó không phải để chối 
21 


Thiên sư Oftamasara 


bỏ, cũng không phải để dính mắc. Kinh nghiệm 
không phải để dính mắc vào là “kinh nghiệm của 
tôi” hay “của bạn”, nó chỉ để kinh nghiệm mà 
thôi. Chúng ta có thể hiểu hoặc không hiểu, nhưng 
điều này cũng không để thích hay không thích. 
Chúng ta phải cố gắng thoát ra khỏi sự thích hay 
không thích. Chúng ta phải hiểu rằng chỉ làm mà 
thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và 
chỉ sử dụng mà thôi. Cũng không năm giữ sự hiểu 
biết là của tôi hay của bạn, không dính mắc và 


cũng không chôi bỏ. 


Con người có rất nhiều sự dính mắc. Vì 
vậy, chỉ thiền không thôi thì không đủ. Chỉ chánh 
niệm thôi cũng không đủ. Nếu quý vị có ít dính 
mắc trong khi thiền, quý vị sẽ không trệch khỏi 
con đường đúng - Con đường Trung Đạo. Nếu 
dính mắc mạnh mẽ, chúng ta cần phải xả ly. Sự 
thực hành xả ly là khi hành thiền, quý vị không 


được chú ý đến thời gian, nơi chỗn, phương pháp. 
22 


Thiên sư Oftamasara 


Thiền có thể tốt hay không tốt, quý vị cần cô gắng 
buông bỏ cả hai tình huống. Như thế là hành 
thiền. Có rất nhiều thiền sinh, do dính mắc, quý vị 
chú ý đến ai đó hay thiền sinh nào đó. Sự Thật 
không phải là một ai đó hay một cái gì đó. AI đó 
hay cái gì đó chỉ để sử dụng mà thôi, không phải 
để nghĩ là thực tại. Chúng ta phải hành thiền và 
chúng ta phải có khả năng buông bỏ sự chú ý đến 
một ai đó. Cần thiết phải buông bỏ thói quen chú 
ý đến một ai đó hay một cái gì đó. Nếu quý vị có 
khả năng buông bỏ, dính mắc sẽ ngày càng ít hơn. 
Khi không có dính mắc thì quý vị có thể chú ý 


đến một ai đó hay một cái gì đó. 


Khi thiền, quý vị phải hiểu rằng mình chỉ là 
một trong số những thiền sinh. Bất cứ điều gì diễn 
ra, quý vị phải hiểu rằng điều đó chỉ để kinh 
nghiệm thôi, không phải là kinh nghiệm của quý 
vị. Quý vị không được nắm giữ vào kinh nghiệm 


hay nắm giữ vào sự thực hành, quý vị phải chánh 
23 


Thiên sư Oftamasara 


niệm nhưng cũng phải cố gắng để ngừng sự chú ý 


đên hành động hiện tại của chánh niệm đó. 


Hầu hết mọi người không thể xả ly khỏi ai 
đó hay cái gì đó. Do vậy họ nghĩ phải làm gì, phải 
đi đâu, đến nơi nào, nghĩ về cái gì đó, ai sai, ai 
đúng? Do dính mắc vào ai đó mà chúng ta luôn 
nghĩ về hết người này đến người khác. Vì dính 
mắc vào cđi gì đó mà chúng ta luôn nghĩ về hết 
cái này đến cái khác, “làm cái gì”, “cái gì sai, cái 
gì đúng”. Đó là do chúng ta không thể buông bỏ 
hành động này. Khi chúng ta không thể buông bỏ 
hành động này, thế thì chúng ta đang làm với sự 
dính mắc. Chúng ta cứ hiểu rằng mình phải ăn, 
phải ngủ, phải học, nhưng hiếm khi hiểu rằng 
chúng ta phải có khả năng buông bỏ việc ăn, 
buông bỏ việc ngủ, buông bỏ việc học. Cần phải 
làm và cần phải buông bỏ tất cả mọi hành động, 


bởi vì không hiểu như thế, chúng ta dính mắc 


24 


Thiên sư Oftamasara 


mạnh mẽ vào việc ăn, việc ngủ. Như thê, chúng ta 


đang sông vì ăn, v.v... 


Chúng ta không muôn chêt vì chúng ta 
muôn ăn và muôn ngủ. Chúng ta muôn làm điêu 
chúng ta muôn. Đó là vì dính mặc vào thức ăn, 


vào việc ngủ và vào công vIỆc. 


Quý vị cần hiểu rằng chánh niệm cùng với 
sự xả ly, tức là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà 
thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi. 
Hãy cô gắng làm tất cả các thiện pháp; hãy cố 
găng buông bỏ mọi bắt thiện pháp và cô găng giữ 
tâm trong sáng, thanh tịnh. Việc đó có lúc dễ 
dàng, có lúc lại khó khăn. Đôi khi quý vị hiểu, đôi 
khi không hiểu. Lắm khi quý vị muốn làm, lắm 
khi không muốn làm. Quý vị không được chú ý 
đến những gì đang diễn ra trong thân hoặc trong 
tâm. Hãy chỉ tiếp tục làm những gì cần phải làm. 


Và cố gắng để có khả năng làm. Chử làm mà thôi 


25 


Thiên sư Oftamasara 


là cách chúng ta nên làm. Điều chúng ta nên làm 
là làm các thiện pháp, từ bỏ những hành động 


không cần thiết, giữ tâm trong sáng và thanh tịnh. 


CHƯƠNG IV 


ĐỪNG TUẦN THEO HAM MUÓN CỦA BẠN 
Wat Ananda, Singapore, tháng 3/2014 


xk>k>k 


Quý vị phải ghi nhận trên hơi thở và buông 
bỏ các đối tượng khác. Nếu quý vị đang tập trung 
ghi nhận hơi thở thì chỉ chú ý đến hơi thở và 
ngừng sự chú ý đến các đối tượng khác, trừ hơi 
thở. Điều tôi đang hướng dẫn ở đây là để chỉ làm 
mà thôi, không phải để dính mắc. Chúng ta cần cỗ 


găng buông bỏ thói quen chú ý đến cái gì đó hoặc 


26 


Thiên sư Oftamasara 


chú ý đến những hành động. Chúng ta thường có 
thói quen chú ý đến các chúng sinh (sinh vật) hay 
không phải chúng sinh (các đồ vật). Đó là tại sao 
có sự dính mắc mạnh mẽ trong tâm chúng ta về 
các chúng sinh và không phải chúng sinh. Cũng 
có những ý tưởng mạnh mẽ về ai đó hoặc cái gì 
đó. Chúng ta tin vào ý niệm về cái gì đó là thực, ai 
đó là thực. Trên thực tế, Sự Thật chỉ là Bản Chất 
Vô Thường luôn luôn mới, không phải ai đó hay 


cái gì đó. 


Chúng ta tin tưởng chặắc chăn vào ai đó hay 
cái gì đó. Do vậy, khi sử dụng các chúng sinh hay 
các đô vật, chúng ta luôn sử dụng với ý niệm là 

^ ” é€ A3 


“tôi” hay “bạn”, “của tôi” hay “của bạn”. Chúng 


ta phải cố gắng buông bỏ những ý niệm này. 


Chúng ta (thường) nhìn dưới góc độ của 
một ai đó. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta 
làm vì mình, vì gia đình mình, vì xã hội mình, vì 


A7 


Thiên sư Oftamasara 


đất nước mình. Chúng ta nắm giữ ý niệm cái gì đó 
trong bất cứ việc gì mình làm. Chúng ta có niềm 
tin mạnh mẽ vào ý niệm cái gì đó hoặc ai đó. Đây 
là sự dính mắc vào ai đó hay cái gì đó. Chúng ta 
có thể sử dụng bản thân, cuộc sống của mình, hay 
sử dụng người khác nhưng chúng ta cần cố gắng 


xả ly khỏi ý niệm về ai đó hay cái gì đó. 


Nếu chúng ta không làm thiện thì chúng ta 
đang mắc sai lầm. Nếu chúng ta không cô ý tránh 
xa các việc ác là chúng ta sai. Nếu chúng ta không 
cô gắng thanh lọc tâm là cũng là sai. Hầu hết 
chúng ta đang mắc những lỗi này. Chúng ta muốn 
làm cái mình muốn. Chúng ta đang làm cái chúng 
ta muốn. Chúng ta tuân theo những ham muốn. 
Tắt cả các hành động của chúng ta đều đến từ ham 
muốn của chính mình. Chúng ta ăn cái mình 
muốn ăn, ngủ khi chúng ta muốn ngủ. Điều đó có 
nghĩa là tất cả hành động của chúng ta dựa trên 


cái gì đó, chính là ham muôn hiện tại của chúng 
28 


Thiên sư Oftamasara 


ta. Có nghĩa là chúng ta đang làm việc cho bản 
thân mình. Chúng ta đang cố gắng đáp ứng các 
ham muốn của chính mình. Đó không phải là chỉ 
làm mà thôi mà là đang làm vì cái gì đó, làm để 
đáp ứng các ham muốn; đang làm việc cho chính 
mình, làm với ý niệm cái gì đó hoặc ai đó. Tôi 
không cố ngăn cản bạn “làm” hay “không làm”, 
tôi chỉ đang cô gắng để xả ly khỏi ý niệm về ai đó 


hoặc cái gì đó. 


Là một con người, chúng ta học, chúng ta 
làm việc, đó không phải là vấn đề. Nhưng nếu 
chúng ta không làm thiện, (thì đó là vấn đề). Giáo 
Pháp của Đức Phật là đúng đắn, vì thế, nếu quý vị 
không học Giáo Pháp, quý vị đang mắc sai lầm. 
Nếu quý vị không hành thiền hay thực hành chánh 
niệm, quý vị cũng đang mắc sai lầm. Nếu quý vị 
không cô gắng thanh lọc tâm, quý vị cũng đang 
mắc sai lầm. Những sai lầm này thường thấy ở 


hàng cư sĩ. Đó là lý do tại sao con người lại có rất 
29 


Thiên sư Oftamasara 


nhiều vấn đề trong tâm. Họ đang cô găng sử dụng 
tâm như họ muốn, (ví dụ như) họ muốn nổi cáu! 
Sử dụng như một người bình thường, sử dụng 
theo cách thông thường không phải là cách đúng. 
Vì thế, chúng ta nên học Giáo Pháp và thực hành 
theo lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta làm như 
thế, chúng ta phải cần thận đề xả ly khỏi bản thân 


và các hành động của mình. 


Nếu như chúng ta ghi nhận (hay niệm), 
chúng ta đang thực hiện một hành động (thuộc về) 
tâm. Tức là đang sử dụng tâm của mình. Điều đó 
là đúng nhưng cần chỉ làm mà thôi, không được 
chú ý đến tâm mình hay chú ý đến việc đang thực 
hành chánh niệm của mình. Quý vị không được 
chú ý đến việc thực hành chánh niệm nhưng quý 
vị cần phải chánh niệm. Khi ghi nhận, chúng ta 
cần buông bỏ thói quen chú ý vào việc mình đang 
làm. Đôi khi quý vị có thể thích hành thiền, đôi 
khi lại không thích nhưng quý vị phải làm mà 

30 


Thiên sư Oftamasara 


không bận tâm đên cái tâm và những ham muôn 
của mình. Quý vị cân phải xả ly khỏi những ham 


muôn đó. 


Quý vị không được tuân theo những ham 
muốn hay tuân theo cái tâm của mình bởi vì tâm 
thường không thanh tịnh và có rất nhiều dính mắc. 
Nếu tuân theo tâm mình thì quý vị sẽ phải làm 


việc như những người bình thường khác. 


Chúng ta không nên quên Phật, Pháp, Tăng. 
Chúng ta phải thực hành như Tăng chúng, hay 
như một thiền sinh. Quý vị có thể không ở trong 
trường thiền, không phải là thiền sinh nhưng điều 
đó không quan trọng. Đó không phải là vẫn đề. 
Quý vị cần phải làm công việc thực hành chánh 
niệm và xả ly. Quý vị nên xả ly khỏi bản thân, 
khỏi những hành động của mình, khỏi nơi mà quý 


vị đang ở hay đang sử dụng. 


j1 


Thiên sư Oftamasara 


Sự thực hành xả ly là không chú ý đến bản 
thân, đến cuộc sống hiện tại, đến các hành động 
của mình bao gồm cả thân hành, khẩu hành, ý 
hành. Quý vị không được chú ý đến những gì diễn 
ra trong thân và tâm. Đó là sự thực hành xả ly. Đề 
không chối bỏ, quý vị cần phải chánh niệm. Quý 
vị phải cố gắng chánh niệm về thân và tâm trong 
mọi khoảnh khắc. Nếu không chánh niệm, quý vị 
đang chối bỏ hành động đúng đắn là chánh niệm. 
Mặt khác để không dính mắc, quý vị phải không 
được chú ý vào tâm của mình và vào hành động 


ghi nhận (chánh niệm) của tâm. 


Sự thực hành chánh niệm cũng không để bị 
dính mắc và không để bị chối bỏ. Quý vị phải ghi 
nhận nhưng không tập trung chú ý vào sự thực 
hành chánh niệm. Có nghĩa là càng tập trung chú 


ý, càng dính mắc vào hành động ghi nhận. 


32 


Thiên sư Oftamasara 


Quý vị có hứng thú với việc thiền tập, nên 
thiền ở trong tâm quý vị, đó là sự dính mắc vào 
việc hành thiền, mặc dù quý vị không chối bỏ. 
Nếu quý vị không hứng thú với việc hành thiền, 
quý vị đang chối bỏ; nếu quý vị không nghĩ đến 
việc hành thiền, đó cũng là sai. Bây giờ quý vị 
chú ý đến việc hành thiền là vì trong tâm có sự 
dính mắc vào thiền. Vì vậy, quý vị phải xả ly. 


Phải chánh niệm và ngừng việc chú ý vào thiên. 


Khi thiền, không phải quý vị là người duy 
nhất hành thiền, còn rất nhiều người khác cũng 
đang hành thiền, có người ở trong rừng, hay trong 
các hang động, có người ở trường thiền. Vì (ý 
niệm về) ai đó, chúng ta chú ý đến ai đó, đến một 
trong những người hành thiền. Thói quen đó cần 
được buông bỏ. Nếu như chúng ta không thể 
buông bỏ thói quen chú ý đến một ai đó, chúng ta 


đang không theo Con đường Trung Đạo. Con 


33 


Thiên sư Oftamasara 


đường Trung Đạo là tự do khỏi sự dính mắc và sự 


chôi bỏ. 


Có nhiều thiền sinh hành thiền nhưng 
không bỏ được thói quen. Nếu họ làm việc thì họ 
chú ý vào việc làm của họ, chú ý đến cuộc sông 
như một người đang làm việc. Khi họ thiền, họ 
chú ý đến cuộc sống của một thiền sinh và đến 
hành động thiền của mình. Mặc dù họ đang hành 
thiền, nhưng họ không thể bỏ được sự dính mắc 
vào bản thân và hành động của mình. Ý tôi là họ 
đang làm thiện pháp cho chính họ, họ đang hiểu 
lầm hành thiền là việc làm của riêng họ. Nếu làm 
với ý niệm “cái gì đó” mà mình sở hữu thì sẽ 
không bao giờ kết thúc được. 

Chúng ta thường đại diện cho ai đó hoặc cái 
gì đó. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng đại diện cho 
Sự Thật, đó là Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. 


Chúng ta có thể hiểu, có thể nghĩ, có thể nhận ra, 


34 


Thiên sư Oftamasara 


nghe âm thanh, ngửi mùi, cảm thấy lạnh. Chúng 
ta lầm hiểu rằng “tôi hiểu”, “tôi nghĩ”, hay “ai đó 
nghĩ”, “ai đó thấy lạnh”, v.v... như thế là sai. Tất 
cả những sức mạnh này đều liên quan đến Bản 
Chất Vô Thường Luôn Mới. Chỉ có Bản Chất Vô 
Thường Luôn Mới có thể biết, có thể hiểu, có thể 
cảm nhận, có thể ghi nhớ và có thể tạo ra hành 
động. Bản Chất Vô Thường Luôn Mới này không 


phải là a¡ đó hay cái gì đó. 


Chúng ta luôn sử dụng sức mạnh của Bản 

Chất Vô Thường Luôn Mới nhưng lại hiểu lầm, 
chúng ta không biết Sự Thật, đó là Bản Chất Vô 
Thường Luôn Mới. Do vậy, chúng ta lầm tưởng là 
có ai đó, “tôi” hay “bạn”, có cái gì đó “của tôi” 
hay “của bạn”. Chúng ta có thể sử dụng chúng 
sinh, bao gồm bản thân mình. Chúng ta có thể sử 
dụng các đồ vật (không phải chúng sinh), nhưng 
phải cố găng xả ly khỏi ý niệm về ai đó hay cái gì 
đó. Vì vậy, sự thực hành xả ly là không chú ý đến 
ĐÔ 


Thiên sư Oftamasara 


cái gì đó hay ai đó. Chúng ta có thể chú ý nhưng 
cũng cần cố gắng ngừng thói quen đó. Không dám 
buông bỏ thói quen chú ý (cũng) là dính mắc. 
Chúng ta có thể ăn nhưng cũng nên cô gắng nhịn 
ăn. Chúng ta có thể ngủ nhưng cũng nên cô găng 
không ngủ. Chúng ta phải hiểu việc buông bỏ là 


cân thiệt. 


Buông bỏ cũng là một hành động. Thường 
thì chúng ta hiểu rằng mình phải làm nhưng hãy 
hiểu đó là công việc cần được làm và cũng cần 
được buông bỏ. Cần được ăn và cũng cần được 
buông bỏ việc ăn. Cần được ngủ và cũng cần 
được buông bỏ. Chúng ta cứ cho rằng cần phải 
“chiếm giữ” cuộc sống của mình, đó là hiểu biết 
không trọn vẹn. Cuộc sống là để sử dụng và đề 
buông bỏ, để mất đi. Chúng ta phải buông bỏ 
những tài sản của mình và buông bỏ cả bản thân 
mình. Nếu không hiểu như thế, chúng ta sẽ chỉ 


cho rằng chúng ta phải làm việc, phải học, phải cố 
36 


Thiên sư Oftamasara 


găng đạt được điều gì đó. Vì thế, chúng ta muốn 
mọi thứ do nghĩ rằng chúng phải được sở hữu. 
Chúng ta cho rằng thức ăn cần phải được ăn. Bởi 
vậy, chúng ta ăn mọi thực phẩm. Chúng ta hiểu 
rằng mọi nơi chúng ta cần phải đi, vì thế chúng ta 
muốn đi khắp mọi nơi. Đó là bởi vì hiểu biết của 
chúng ta không trọn vẹn. Chúng ta có thể đi, có 
thể ăn nhưng chúng ta phải hiểu cả hai điều: hành 
động và buông bỏ. Chúng ta phải có làm và chúng 
ta cũng phải cố gắng buông bỏ. Theo cách này, 


chúng ta có thể kiểm soát bản thân mình. 


Ở Singapore này hay ở Nhật, người ta nghĩ 
rằng họ phải làm việc quá nhiều. Họ đang tin 
tưởng sai lầm rằng nếu không có công việc thì 
không có thức ăn, không có cuộc sống. Đó là lý 
do tại sao họ không thể sống mà không làm việc. 
Họ đang sử dụng sự hiểu biết không trọn vẹn. Đó 
là lý do hành động của họ không trọn vẹn. Chúng 


ta nên làm khi chúng ta phải làm. Chúng ta phải 
Sĩ 


Thiên sư Oftamasara 


có khả năng làm khi chúng ta nên làm. Chúng ta 
phải có khả năng không làm khi chúng ta không 
nên làm. Chúng ta phải ăn khi chúng ta nên ăn. 
Chúng ta không được ăn khi không nên ăn. Tất cả 
mọi hành động cũng cần phải được làm và phải 
được buông bỏ. Nếu chúng ta cứ hiểu rằng hành 
động cần phải được làm, thì sẽ dính mắc mạnh mẽ 
vào việc làm và theo đó, chúng ta lúc nào cũng sẽ 


bận rộn. 


Hầu hết mọi người trong xã hội quan tâm 
đến giáo dục, kinh doanh, thể thao và chính trị, 
v.v... nhưng họ rất ít khi hứng thú đến thiền, đến 
việc thực hành chánh niệm và xả ly. Họ không 
chú ý đến lời dạy của Đức Phật. Do đó, sự hiểu 
biết của họ không trọn vẹn, tâm họ không trọn 
vẹn, cuộc sống của họ cũng không trọn vẹn. 
Chúng ta có thể học hành, làm kinh doanh hay 
chính trị nhưng chúng ta cũng cần có khả năng 


thiền; làm các thiện pháp cũng như không làm các 
38 


Thiên sư Oftamasara 


bất thiện pháp và mỗi chúng ta cũng cần phải 


thanh lọc tâm. 


Có rất nhiều vấn đề trong tâm con người. 
Vì họ không quan tâm, hứng thú đến việc thanh 
lọc tâm. Họ chỉ chú ý đến tiền, công việc, đến sự 
thành công, đó là lý do tâm họ không thanh tịnh, 
đó là lý do họ khổ. 


Quý vị cần cố gắng hành thiền mỗi ngày, ít 
nhất một tiếng vào buổi sáng. Theo cách này, quý 
vị đang cố gắng xả ly khỏi các công việc hàng 
ngày. Nếu không hành thiền, quý vị lúc nào cũng 
sẽ bận rộn với công việc. Bằng việc hành thiền 
hàng ngày, quý vị có khả năng xả ly khỏi công 
việc trong vòng một giờ. Theo cách này, quý vị 
phải tiếp tục buông bỏ trong khoảng thời gian 
nhiều hơn. Nếu quý vị có thể xả ly khỏi xã hội, 
khỏi công việc, thì không cần thiết phải làm như 


những người khác. 


5g 


Thiên sư Oftamasara 


Do dính mắc, con người luôn bận rộn với 
công việc. Cũng như thế, loài vật cũng bận rộn 
với việc của chúng. Các loài vật không thê hiểu về 
chánh niệm và xả ly, vì vậy, chúng không có lựa 
chọn nào khác là tiếp tục làm như cũ. Nhưng con 
người có trí thông minh và có thể hiểu về Phật, 
Pháp, Tăng. Do đó, con người có thể thay đổi 
hành động của mình, thay đổi cuộc sống và thay 
đổi chính bản thân mình. Chúng ta nên cố gắng 
đại diện cho Sự Thật là Bản Chất Vô Thường 
Luôn Mới, không phải là ai đó hay cái gì đó. 


Ý niệm về một ai đó gây phiền toái cho 
chúng ta trong mọi lúc. Chúng ta luôn nghĩ về bản 
thân mình, gia đình mình, vấn đề của mình và sức 
khỏe của mình. Nguyên nhân là do dính mắc vào 
ai đó hoặc cái gì đó. Đây là lý do thực hành chánh 
niệm và xả ly là cần thiết với tất cả mọi người, 


nhưng hầu hết chúng ta lại không hiểu (điều này), 


40 


Thiên sư Oftamasara 


vậy nên chúng ta không muôn chánh niệm và 


không muốn xả ly. 


Ở Myanmar, có rất nhiều thiền sinh. Tôi lập 
ra một trung tâm thiền thường xuyên, mọi người 
có thê đến và ở cả đời. Đầu tiên, chỉ có vài người 
thích thú với việc hành thiền toàn thời gian bởi vì 
họ không muốn mất gia đình hay việc làm của 
mình. Mặc dù họ hành thiền nhưng họ vẫn tiếp tục 
đời sông gia đình và làm việc của họ. Đó là lý do 
vì sao những chỉ dạy của tôi nhắn mạnh vào sự xả 
ly. Về sau, ngày càng có nhiều người có khả năng 
xả ly. Vì vậy, có rất đông người đến ở trường 
thiền, khoảng hơn 2.000 người. Ngày càng có 
nhiều người hứng thú với việc làm các thiện pháp 
toàn thời gian và đầu tư cuộc sống, trí thông minh 


và năng lực của họ vào Phật, Pháp, Tăng. 


Làm thiện, không làm ác và thanh lọc tâm 


là những công việc quan trọng nhât. Đâu tiên 


41 


Thiên sư Oftamasara 


chúng ta cần phải cố gắng làm như thế và rồi 
chúng ta có thể dạy người khác làm thế nào để xả 
ly khỏi bản thân và xả ly khỏi hành động của họ. 
Nếu quý vị có thể xả ly khỏi bản thân, sẽ không 
cần phải lo lắng, sẽ không còn ham muốn. Ham 
muốn đến từ ý niệm về ai đó: quý vị muốn làm, 
quý vị muốn đi, quý vị muốn ăn, quý vị muốn 
biết. Những điều này đến từ ý niệm về một ai đó. 
Nếu quý vị có thể xả ly khỏi ý niệm về một ai đó 
hay một cái gì đó, sẽ không còn ham muốn nữa. 
Nếu không có ham muốn, đó sẽ là ba la mật, sẽ có 
tự do, tự do khỏi ham muốn, tự do khỏi sợ hãi, tự 


do khỏi lo lắng, và cũng tự do khỏi xã hội. 


Giờ đây quý vị đang nhìn từ phía một con 
người, quý vị đang đại diện cho con người. Quý 
vị đang sử dụng trí thông minh của một con 
người. Cái mà quý vị đang sử dụng thì chưa trọn 
vẹn. Nếu quý vị nghĩ như thế, quý vị sẽ tin rằng 


không cần hành thiền, không cần xả ly. Đối với 
42 


Thiên sư Oftamasara 


con người, “cái gì đó”, “của tôi”, “của bạn”, “ai 
đó”, “tôi”, “bạn” là thiết yếu. Cái gì đó là cần 
thiết, cái gì đó chúng ta sở hữu, cuộc sống của 
chúng ta, hay tài sản của chúng ta, nơi chốn của 
chúng ta, gia đình của chúng ta, những điều đó là 
cần thiết cho con người. Hiểu biết như thế chưa 
trọn vẹn. Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ răng “tôi 
đúng”, “như thế là đúng”, “cái gì đó đúng”, “ai đó 
đúng”. Chúng ta tin chắc chắn như thế. Đây là 


niêm tin sai lâm. 


Nếu quý vị nhìn từ quan điểm sai lầm (tà 
kiến) rằng chánh niệm và xả ly chăng có ý nghĩa 
gì, quý vị sẽ thấy không cần xả ly, không cần 
chánh niệm. Để tự do khỏi ý niệm về ai đó hoặc 
cái gì đó, quý vị cần phải xả ly khỏi ý niệm về ai 
đó hoặc cái gì đó. Quý vị sẽ không bao giờ có thể 
hiểu về Sự Thật rằng không có ai đó, không có cái 
gì đó nếu như nhìn từ quan điểm của một ai đó 
hoặc một cái gì đó. 

43 


Thiên sư Oftamasara 


Bên cạnh đó, quý vị phải có khả năng 
không chú ý đến bản thân và việc mình đang làm. 
Chúng ta có thể nói, có thể đọc, có thể học do sự 
dính mắc vảo cái gì đó. Chúng ta đang chú ý đến 
hành động của mình. Rất nhiều người cũng đang 
học. Rất nhiều người cũng đang nói. Rất nhiều 
người cũng đang nghĩ. Chúng ta có thể làm nhưng 
chú ý đến một hành động là sai. Có rất nhiều 
người trên thế giới này nhưng chúng ta đặc biệt 
chú ý đến bản thân mình và bạn bè của mình. Như 
thế là đang sử dụng với ý niệm về một cái gì đó. 
Ý niệm về một cái gì đó là saI. Ý niệm về một 
người nào đó là sai. Tại sao chúng ta lại chú ý đến 
một ai đó? Tại sao chúng ta lại chú ý đến một cái 
gì đó? Tại sao chúng ta lại chú ý đến một hành 
động? Có rất nhiều hành động: ăn, nói, suy nghĩ, 
v.v... Có rất nhiều hành động như vậy, nhưng 


trong khi thực hiện các hành động đó, chúng ta 


44 


Thiên sư Oftamasara 


không nên chú ý đến một hành động. Đó là sự 


thực hành xả ly. 


Để tự do khỏi sự dính mắc, chúng ta phải 
buông bỏ thói quen của mình, thói quen của một 
ai đó. Nếu như chúng ta nắm giữ thói quen, có 
nghĩa là chúng ta đang sử dụng một cách sai lầm 
cuộc sống của mình, sử dụng sai lầm với ý niệm 
“của tôi”, “của bạn”. Sự hiểu biết đó là sai lầm. 
Thực tế, cuộc sống chỉ để sử dụng. Chúng ta có 
thể già hay trẻ, khỏe hay yếu, đàn ông hay đàn bà. 
Tất cả cuộc sống chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để 
kinh nghiệm mà thôi, không phải để dính mắc 
cũng không phải để chối bỏ. Dính mắc là nguyên 


nhân của mọi vân đê. Tâm chỉ nên là tâm mà thôi. 


Tâm con người không được tự do. Chúng ta 
chú ý đến chúng sinh do dính mắc đến chúng 


sinh. Chúng ta học về vũ trụ do dính mắc vào nơi 


45 


Thiên sư Oftamasara 


chôn. Sử dụng với dính mắc là sai lâm. Như thê sẽ 


không bao giờ kết thúc được. 


Nếu chúng ta có thể xả ly khỏi thời gian, 
nơi chốn, chúng sinh hay không phải chúng sinh 
(các đồ vật), tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh và 
trọn vẹn, bình an, an tịnh và tĩnh lặng. Do chăng 
có gì là ổn định, thậm chí thế giới cũng không ồn 
định, con người cũng không ổn định, vì thế nếu 
tâm chúng ta chú ý đến một ai đó, tâm chúng ta sẽ 
không ổn định. Chúng ta không thể ngăn bản chất 
của mọi thứ, bản chất của tất cả chúng sinh nhưng 
chúng ta có thể xả ly khỏi chúng. Sự thực hành xả 


ly liên quan đến tâm. 


46 


Thiên sư Oftamasara 


CHƯƠNG V 


SỰ THỰC HÀNH XÃ LY 


Hỏi đáp với thiền sinh nước ngoài - ThaBarWa 
Center - Thanlym, tháng 3/ 2014 


x+*£+k 


Ở đây, chúng tôi nhấn mạnh vào sự xả ly. 
Xả ly liên quan đến các hành động của bạn. Bạn 
có thê chú ý đến hơi thở, đến sự phông xẹp ở 
bụng, nhưng bạn không được chú ý đến hành 
động của mình và đến điều bạn đang làm. Đây là 
sự thực hành xả ly. Hơi thở chỉ để sử dụng mà 
thôi, không phải để dính mắc, không phải để chối 
bỏ. Chuyển động phông - xẹp cũng chỉ để sử 
dụng, không phải để dính mắc, không phải để chối 
bỏ. Mục đích của hành thiền là để tự do khỏi dính 


47 


Thiên sư Oftamasara 


mắc, không phải đề biết về hơi thở hay biết về sự 
phông - xẹp. Như thế (biết hơi thở hay phông - 
xeẹp) thì dễ, mọi thiền sinh có thể làm điều đó. 
Nhưng để tự do khỏi dính mắc mới là thực chất 


của việc hành thiên. 


Câu hỏi 1: Khi tâm biết về sự dính mắc, 


làm thế nào để buông bỏ được sự dính mắc? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải buông bỏ 
thói quen của mình. Bạn có thể chăm lo sức khỏe, 
chăm lo cho gia đình, đó là sự dính mắc của bạn. 
Bạn phải có khả năng buông bỏ thói quen của 
mình. Bạn có thể chăm sóc bản thân nhưng bạn 
phải có khả năng buông bỏ hành động đó. Bạn có 
thể chăm sóc bản thân, (nhưng) bạn cũng phải 
thực hành để không chăm sóc bản thân. Không 
dám buông bỏ hành động là dính mắc. Để được tự 
do khỏi dính mắc, bạn phải chánh niệm trên bất 


cứ cái gì xuât hiện trong tâm và thân và bạn phải 


48 


Thiên sư Oftamasara 


có khả năng chánh niệm trên mỗi hành động thân, 
khẩu, ý. Bên cạnh đó, bạn cũng phải có khả năng 
không chú ý đến điều mà bạn đang làm. Bạn phải 
có khả năng không chú ý đến điều gì đang diễn ra 


trên thân và tâm. 


Câu hỏi 2: Chúng con nên để tự nhiên 
hay cố gắng chánh niệm trong mọi lúc (một 


cách chủ ý)? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải chánh 
niệm nhưng không được chú ý đến hành động 
chánh niệm. Nếu bạn chú ý đến hành động chánh 
niệm của mình có nghĩa là bạn đang nắm giữ hành 
động chánh niệm là “của bạn”. Sự Thật là không 
phải “của tôi”, không phải “của bạn”, không “tôi”, 
không “bạn”, chỉ là Bản Chất Vô Thường Luôn 
Mới. Bạn có thể hiểu được Sự Thật nhưng bạn 


cũng phải cố gắng tuân theo Sự Thật. 


49 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 3: Vậy khi con bắt đầu thực 


hành, con nên làm gì? Chú ý đến phông - xẹp? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn làm gì không 


quan trọng. Bạn ở đâu không quan trọng. 


Câu hỏi 4: Con quen với việc thực hành 
Anapanasati (quán niệm hơi thở) hoặc quan 
sát các cảm thọ. Con không biết chúng ta đang 


làm øì ở đầy? 


Thiền sư Ottamasara: Đó là dính mắc. 
Bạn không thể dừng việc chú ý đến điều mình 
đang làm và các thiền sinh khác đang làm gì, như 
thế là dính mắc. Bạn phải chánh niệm mà không 


dính mắc, không chú ý đến hành động của mình. 


(Sư cô: với mọi phương pháp chúng ta 
dùng, chúng ta bắt đầu bị dính mắc vào phương 
pháp. Thiền sư Ottamasara có thể dạy bạn làm thế 


nào để xả ly khỏi phương pháp. Vì vậy, chúng tôi 


90 


Thiên sư Oftamasara 


thực hành đê xả ly và đê không dính mặc vào việc 


thực hành). 
Câu hỏi 5: Thế còn thiền hành thì sao ạ? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải hiểu răng: 
đi, đứng, năm, ngồi, tất cả đều “chỉ làm mà thôi ”. 
Không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. 
Nếu bạn suy nghĩ về việc đi, đứng, nằm, ngồi, đó 
là dính mặc - dính mắc vào ai đó, cái gì đó. Đi, 
đứng, nằm, ngồi liên quan đến mọi người, không 
phải chỉ mình bạn. Nó liên quan đến tất cả mọi 
người, gần như mọi người đều có thể làm (đi, 
đứng, nằm, ngôi), nhưng không có người đứng, 
không có người đi, không người ngồi, không có 
người nằm, chỉ có nhân và quả. Đi, đứng, năm, 
ngồi, là những sức mạnh của Bản Chất Vô 
Thường. Không có aI tạo ra hành động. Với sự 
hiểu biết đúng này, bạn phải cố gắng xả ly khỏi 


bản thân và khỏi hành động của mình. Bây giờ 


BỊ 


Thiên sư Oftamasara 


bạn có thể đi với dính mắc, bạn có thể ngồi với 
dính mắc. (Nhưng) bạn (lại) không thể đi mà 
không có sự dính mắc, bạn không thể ngồi mà 
không có sự dính mắc. Vấn đề này liên quan phần 
lớn đến những thiền sinh. Bạn không thể giải 
quyết vấn đề này. Bạn không thể xả ly khỏi hành 
động đi, đứng, nằm, ngồi. Tất cả mọi hành động 
là chỉ để làm thôi, chỉ để kinh nghiệm thôi, chỉ để 
biết mà thôi, không phải để chú ý đến chúng. Bây 
giờ bạn đang chú ý đến hành động đi, đứng, nằm, 
ngôi - đó là dính mắc. Dính mắc liên quan đến 


tâm của bạn. 


Câu hỏi 6: Vậy chúng ta nên tự nhiên? 


Tự nhiên hay là chánh niệm? 


Thiền sư Ottamasara: Nên chỉ làm mà 
thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, 
chỉ sử dụng mà thôi. Có cái gì đó, có ai đó ở sau 
các hành động của bạn - đó là dính mắc. Bạn phải 


92 


Thiên sư Oftamasara 


xả ly khỏi hành động của mình. Bạn phải có khả 
năng xả ly khỏi cái gì đó, ai đó ân sau hành động 
của bạn. Nếu bạn hành thiền, có ai đó ở sau hành 
động của bạn. Nếu bạn đi, có ai đó ở sau hành 
động của bạn. A¿ đó là không thực, chỉ là tà kiến, 
hiểu biết sai lầm. Sự hiểu biết sai lầm đang kiểm 
soát hành động của bạn. Bạn phải có khả năng xả 
ly khỏi sự hiểu biết sai lầm đó. Bạn không được 
chú ý đến sự thực hành thiền. Bạn không được 
chú ý đến các thiền sinh hay những người hành 
thiền. Bạn phải chú ý đến chỉ làm mà thôi, chỉ sử 
dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ kinh nghiệm 
mà thôi - đó là Sự Thật. Bạn phải chú ý đến Sự 
Thật chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ 
kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi. Bạn có thể 
đi, có thể ngồi và nằm nhưng đừng quên Sự Thật 
là chỉ làm mà thôi. Không có ai đang làm, không 


phải là hành động của bạn. 


S3 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 7: Theo phương pháp Mahasi, 
chúng con phải niệm thầm (gọi tên). Ở đây, 
Ngài không cần niệm thầm? Chỉ cần Chánh 


niệm? Hay vẫn cân phải niệm thâm? 


Thiền sư Ottamasara: Nếu bạn muốn, bạn 
có thể làm nhưng đừng quên Sự Thật là chỉ làm 
mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi. Bạn đang làm 
với sự dính mắc, dính mắc vào việc đi, dính mắc 
vào việc ngôi, dính mắc vào việc niệm thầm. Như 
thế là sai. Việc bạn đang làm là đúng nhưng sự 


hiệu biệt của bạn là saI. 


Câu hỏi 8: Như vậy có thể niệm thầm 


những không phải lúc nào cũng cần? 


Thiền sư Ottamasara: Nếu bạn muốn, bạn 
có thể niệm (thầm) nhưng đừng dính mắc vào việc 
bạn đang làm là quan trọng nhất. Bạn đang làm gì 
không quan trọng. Liệu có sự dính mắc vào việc 


bạn đang làm hay không mới là quan trọng. Do 
94 


Thiên sư Oftamasara 


dính mặc vào sự hành thiên, bạn mới chú ý đên 


việc thiên như thê nào. 


Câu hỏi 9: Vậy nếu tâm đạt đến trạng 


thái xả, chúng ta cũng phải xả ly tâm xả? 


Thiền sư Ottamasara: Bắt cứ điều gì diễn 
ra trong thân và tâm thì không quan trọng. Bất cứ 
điều gì phải diễn ra sẽ diễn ra nhưng việc bạn phải 
làm là xả ly khỏi điều đang diễn ra đó. Không chú 
ý đến điều bạn đang làm hiện giờ. Bạn có thể ở 
đây nhưng bạn ở đâu không quan trọng. Không 
chú ý đến nơi chốn là quan trọng. Xả ly khỏi nơi 
chốn là quan trọng. Nếu bạn ở Thái Lan, bạn phải 
xả ly khỏi Thái Lan. Nếu bạn ở Myanmar, bạn 
phải xả ly khỏi Myanmar. Bạn không được chú ý 


đên nơi chôn, đên đât nước. 


Nêu như bạn đọc sách, có rât nhiêu sách vê 
thiên. Bạn đọc sách gì không quan trọng. Bạn có 


thể thực hành theo sách nhưng phương pháp bạn 
95 


Thiên sư Oftamasara 


đang theo không quan trọng. Điều quan trọng nhất 
là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết 
mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi mà không bị 
dính mắc. Không dính mắc vào việc đang làm, 
không dính mắc vào phương pháp đang áp dụng, 
không dính mắc vào nơi chốn đang ở, không dính 
mắc vào tâm đang sử dụng hiện giờ. Đây là sự 
hiểu biết đúng. Hãy cố gắng làm hành động đúng 


bằng việc sử dụng hiểu biết đúng. 


Câu hỏi 10: Vậy con thực hành bắt cứ cái 
gì con có thể mà không với sự dính mắc? Thực 


hành bât cứ cái gì, chỉ cân không dính mắc. 


Thiền sư Ottamasara: Đúng rồi, nêu bạn 
không hành thiền, sẽ có sự dính mắc bất cứ lúc 
nào, bất cứ ở đâu, đối với mọi hành động. Trong 
mỗi hành động của bạn, đều có sự dính mắc ở đó. 
Dính mắc vào ý niệm “tôi”, “đó là tôi”, “ tôi đang 
là”, “đó là hành động của tôi”, “đó là kinh nghiệm 


96 


Thiên sư Oftamasara 


của tôi”. Hiêu như thê này là dính mắc, dính mắc 


vào ý niệm “tôi” hay “của tôi”. 


Câu hỏi 11: Làm thế nào để buông bỏ 


dính mặc? 


Thiền sư Ottamasara: Bất cứ điều gì 
chúng ta làm, chúng ta đang sử dụng thói quen 
của mình. Chúng ta quen nói năng như thế này, 
quen ăn uống như thế kia, hay đọc như thế nọ. 
Khi bạn ăn sáng hay ăn trưa, bạn có thể ăn đến khi 
đạ dày no, đó là thói quen của bạn. Bạn có thể ăn 
một chút hoặc ăn quá nhiều, đó cũng là thói quen. 
Mọi người đều ăn, mọi người đều làm nhưng 
chúng ta đang sử dụng thói quen của mỗi người 
trong bất cứ việc gì mình làm. Đó là dính mắc. 
Thói quen là chỉ được làm mà thôi. Chúng ta 
không hiểu để buông bỏ. Đó là tại sao lại có sự 


dính mắc. Không dám buông bỏ thói quen là dính 


97 


Thiên sư Oftamasara 


mắc. Chúng ta đang sử dụng các thói quen của 


mình với dính mắc. 


Câu hỏi 12: Khi thực hành, chúng con 
thấy sự tham muốn rất rõ ràng. Chúng con có 


thể làm gì để buông bỏ tâm tham? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải hiểu, đây 
không phải là “của tôi”. Sự tham muốn đó cũng 
không phải “của tôi”, không phải “của bạn”, chỉ 
để kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi, không 
dính mắc, không chối bỏ. Nếu có hiểu biết đúng, 


sẽ ngảy càng có ít tâm tham hơn. 


Tất cả chúng ta đều sử dụng thân và tâm 
nhưng cần phải hiểu rằng đó chỉ là sử dụng thôi, 
không phải “của tôi”, không phải “của bạn”, 
không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ, 
chỉ để sử dụng, chỉ để kinh nghiệm, chỉ để biết, 
chỉ để làm mà thôi. Cố găng nghĩ về thân và tâm, 
nghĩ về bản thân và những người khác với hiểu 

98 


Thiên sư Oftamasara 


biết đúng này. Hãy chỉ nghĩ về Sự Thật chỉ sử 
dụng mà thôi, chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm 
mà thôi, chỉ biết mà thôi. Nếu bạn hiểu Sự Thật 
chỉ sử dụng mà thôi, sẽ không có sự dính mắc. 


Chỉ sử dụng mà thôi là đúng. 


Vì không biết Sự Thật chỉ sử dụng mà thôi, 
nên có dính mắc ở đó. Dính mắc vào cuộc sống: 
“Làm thế nào để sử dụng cuộc sống?” Dính mắc 
vào nơi chốn: “Ở tại đâu?” Nghĩ về làm cái gì, ở 
đâu, cái gì sẽ diễn ra trong tương lai, tất cả đều 
được tạo ra bởi dính mắc. Tắt cả những hành động 
này được gây ra bởi dính mắc. Nếu không có dính 
mắc, sẽ không có câu hỏi như thế, không có suy 


nghĩ như thế. 


Bạn phải cố thực hành, cố gắng hiểu, lặp đi 
lặp lại nhiều lần. Theo cách này, sẽ ngày càng ít 
suy nghĩ hơn. Suy nghĩ hiện giờ của bạn là rất tự 


nhiên (bình thường) đối với một thiền sinh. Phần 


99 


Thiên sư Oftamasara 


lớn thiền sinh nghĩ như thế, đó là dính mắc. Đó 
không phải là hành động đúng. Chỉ làm mà thôi là 


đúng. Làm mà có dính mắc là sa. 


Hầu hết thiền sinh bị dính mắc liên quan 
đến phương pháp, đến cuộc sông của thiền sinh và 
đến người thầy; họ dính mắc với nơi chốn. Đó là 
vì sao họ nói về trường thiền này hay trường thiền 
kia, nơi này hay nơi kia, phương pháp này hay 
phương pháp khác. Phần lớn thiền sinh nghĩ về 
những điều đó. Như thế là dính mắc. Họ không 


thể dừng việc làm này bởi do dính mắc. 


Tôi đang không nói về các thiền sinh. Tôi 
không nói về phương pháp. Tôi đang nói về sự 
dính mắc. Nếu tôi nói “làm như thế này”, nếu tôi 
dạy bạn một phương pháp, sẽ có sự dính mắc vào 
phương pháp đó. Nếu tôi nói về ai đó, sẽ vẫn có 
sự dính mắc vào ai đó. Đó là lý do tôi không nói 
về ai đó hay cái gì đó. Tôi đang giải thích về sự 


60 


Thiên sư Oftamasara 


dính mặc và sự xả ly, sự hiệu biết sai và sự hiêu 
biệt đúng. Bạn càng chú ý đên sự dính mặc và sự 


xả ly này, thì trong tâm bạn càng ít dính mắc. 


CHƯƠNG VI 


LÀM THIỆN PHÁP KHÔNG GIỚI HẠN 


Trung tâm ThaBarWa, Đường 45, Yangon, 


Myanmar 


x>k>k 


Câu hỏi 13: Con đã đọc qua cuốn sách 
nhỏ này, Thiền sư sử dụng những thuật ngữ 
khác với (từ) Chân Đề (Paramattha) và Tục đề 
(Sammuti). Với Sự Thật Chân Đế, Thiền sư sử 
dụng “Sự Thật Gốc”, Sự Thật Tục Đề là “Sự 
Thật Ngụy Tạo” 


61 


Thiên sư Oftamasara 


Thiền sư Ottamasara: Đó là bởi vì tôi 
nhằm làm cho những người hành thiền hiểu sâu 
hơn. Nếu tôi dùng những từ truyền thống, các 
thiền sinh sẽ nghĩ như bình thường, không sâu. Sự 
hiểu biết của họ về Sự Thật Gốc và Sự Thật Ngụy 
Tạo không trọn vẹn. Vì vậy tôi dùng những từ 


mới. 


Câu hỏi 14: Con thấy trong một bài ghi 
âm các bài Pháp của Thiền sư, Ngài có dạy về 
Tính Không, bây giờ Ngài vẫn còn dạy về điều 


đó chứ? 


Thiền sư Ottamasara: Không. Sự chỉ dạy 
của tôi luôn thay đổi. Tại thời điểm hiện tại, tôi 
chú ý nhiều hơn đến việc làm các thiện pháp, và 
hành động làm các việc thiện pháp. Bạn phải làm 
như thế nảo, làm cái gì hay làm bao lâu không 
quan trọng. Làm các việc thiện pháp một cách liên 


tục mới quan trọng. 


62 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 15: Liên quan đến Phật giáo 
tham gia vào xã hội (Phật giáo phát triển) và 
Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo chú trọng 
đến sự giải thoát hơn là làm các công việc xã 


hội. 


Thiền sư Ottamasara: Từ kinh nghiệm 
của chính tôi, những người hành thiền thời nay 
cần phải làm thêm rất nhiều việc thiện pháp, cảng 
nhiều cảng tốt. Chỉ thiền thôi thì không đủ. Bởi vì 
thói quen nắm giữ còn rất mạnh. Nếu họ nghe âm 
thanh, có rất nhiều dính mắc đến âm thanh. Nếu 
họ nghe Pháp, có rất nhiều dính mắc vào các bài 
Pháp. Nếu họ hành thiền, có dính mắc vào việc 
hành thiền. Đó là lý do họ phải làm thiện pháp, 
bởi họ cần buông bỏ nhiều hơn rất nhiều. Bởi thói 
quen buông bỏ chưa mạnh, có sự nắm giữ và họ 
không dám buông bỏ. Họ làm các hành động tốt 
và xấu hàng ngày nhưng lại nắm giữ “tôi làm sai”, 


“tôi làm đúng”. Theo cách này, thời nay, ý niệm 
63 


Thiên sư Oftamasara 


vê “tôi” rât mạnh. Thực hành đê buông bỏ ý niệm 
vê “tôi”, hay “bạn”, “đàn ông” hay “đàn bà”, “trẻ” 
hay “già”, “bô mẹ” hay “con cái”, không làm với 


sự dính mắc vào những tình huống đối lập đó. 


Khi càng chú ý đến âm thanh, bạn càng 
dính mắc vào âm thanh. Càng chú ý đến đàn ông 
hay đàn bà, bạn sẽ càng dính mắc vào những tình 


huông đôi lập của đàn ông và đàn bà. 


Để giảm dính mắc vào những tình huống 
đối lập, bạn phải thực hành không chú ý đến 
những sự đối lập này: trẻ hay già, đàn ông hay đàn 


bà, đúng hay sai, làm hay không làm, v.v... 


Nêu như bạn chú ý đên giới, sẽ có sự dính 
mắc mạnh mẽ vào giới. Nêu bạn chú ý đên định, 


sẽ có sự dính mắc mạnh mẽ vào định. 


64 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 16: Vậy các vị sư (Sayadaw) 
khác có nhân mạnh vào việc làm các thiện 


pháp như Ngài không ạ? 


Thiền sư Ottamasara: Các vị sư 
(Sayadaw) khác làm các thiện pháp nhưng họ 
không chú ý đến hành thiền. Tôi trở thành nhà sư 
để lập trường thiền, để dạy thiền. Do hoàn cảnh 
của đất nước này, tôi làm các việc thiện pháp 
khác. Vì tôi đang làm như thế nên những người 
theo tôi, họ cùng hợp tác trong công việc tôi làm. 
Theo cách này, sức mạnh làm các việc thiện pháp 
của họ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Do hoàn 
cảnh ở đất nước này, rất khó làm gì cho người 
khác, nhưng vì tôi là một nhà sư, tôi làm cho 


những người khác thì cũng là tự nhiên. 
Câu hỏi 17: Làm thế nào để giữ chánh 
niệm trong các hoạt động hàng ngày một cách 


liên tục? 


65 


Thiên sư Oftamasara 


Thiền sư Ottamasara: Bất cứ điều gì 
chúng ta làm, đều có sự ham muốn ở đó. Không 
theo đuổi các ham muốn của mình là rất quan 
trọng. Quý vị có thể hành thiền, cũng dường, nghe 
Pháp, đi đâu đó, v.v... nhưng bất cứ điều gì quý 
vị làm, quan trọng là đừng tuân theo ham muốn 
của mình. Ham muốn là bạn của tâm. Ham muốn 
luôn luôn kiểm soát tâm. Do đó, bất cứ điều gì 
chúng ta làm, ham muốn cũng luôn đồng hành 
trong hành động của ta: “tôi muốn thiền”, “tôi 
muốn nghe”, “tôi muốn đến đây”. Bất cứ điều gì 
chúng ta làm, ham muốn luôn kiểm soát tâm của 
chúng ta và các hành động thân, khẩu, ý, Bất cứ 
điều gì quý vị làm, không được tuân theo ham 


muôn của mình. 


Không được tuân theo các ham muôn. Quý 
vị nên đi ngược lại các ham muôn. Nêu như quý 
vị tuân theo các ham muôn của mình, đó không 


phải là đi ngược lại ham muốn. Tuân theo các 
66 


Thiên sư Oftamasara 


ham muôn là sai. Ham muôn có mặt ở đó nhưng 


quý vị cần phải chánh niệm, phải hay biết nó. 


Câu hỏi 18: Con đang rất đau khổ, bởi vì 
vợ chồng con bắt hòa, mấy tháng trước mẹ con 
vừa mất thì đến nay bố con không muốn sống 
nữa, bố con kinh doanh tại nhà và có 1 khoản 
nợ ngân hàng khống lồ, với tình hình làm ăn 
như thế này có thể con phải bán nhà để trả nợ. 
Cuộc sống đối với con hiện nay như địa ngục. 


Con phải làm sao? 


Thiền sư Ottamasara: Rồi một ngày bạn 
sẽ mất tất cả mọi thứ: gia đình, nhà cửa, nghề 
nghiệp, vợ con, tài sản. Điều đó là Sự Thật không 
thể trốn thoát. Và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, 
không chỉ với bạn mà với tất cả mọi người. Điều 
nảy là hoàn toàn chắc chắn. Bạn cho rằng nỗi đau 
khổ của bạn xuất phát từ mọi người xung quanh. 


Nhưng thật ra bản chất nỗi khổ ấy xuất phát từ 


67 


Thiên sư Oftamasara 


việc bạn không có khả năng chấp nhận sự mất 
mát. Bạn càng có khả năng chấp nhận mắt mát, 
càng có khả năng chấp nhận sự thật thì bạn sẽ 
càng bớt đau khổ. Đây cũng là sự thật nữa. Bạn 
không chấp nhận được mất mát là vì bạn năm giữ, 
hiểu sai lầm rằng đó là nhà của bạn, cha mẹ, tài 
sản của bạn. Do có sự hiểu lầm đó nên bạn nắm 
giữ, điều khiển và không có khả năng chấp nhận 


sự thật là chúng sẽ mất. 


Thật sự rằng bạn đã mất chúng ngay từ khi 
bạn bắt đầu “có” chúng. Vì hiểu là mình có chúng 
nên bạn mới mất chúng, còn hiểu được rằng 
chúng đến với bạn là do các điều kiện nhân duyên 
hội tụ thì khi không đủ điều kiện nữa nó sẽ ra đi, 
khi đó bạn sẽ chấp nhận được sự mất mát. 

Khi kết hôn bạn cho rằng đó là vợ của mình 


và sở hữu được người vợ, năm giữ được họ. Khi 


có con bạn cũng cho răng con của bạn vả năm giữ 


68 


Thiên sư Oftamasara 


ý tưởng đó, cũng hiểu lầm ấy với tài sản, cha mẹ, 
nhà cửa, nghề nghiệp. Cho nên có thêm một vật 
gì, điều øì là bạn có thêm sự nắm giữ, và sự nắm 
giữ ấy nay trở thành thói quen của bạn. Bạn có 
thói quen nắm giữ chứ không có thói quen chấp 
nhận mất mát (chấp nhận sự thật). Từ trước tới 
nay bạn không mất mát nhiều nên khả năng chấp 
nhận mất mát rất yếu và sự năm giữ rất mạnh mẽ, 
chúng được tích lũy cùng với nhau. Bạn cần xây 
dựng và ghi nhớ sự thật rằng mọi thứ có bản chất 
riêng, và bản chất tột cùng của chúng là chúng 
đang thay đổi và bạn sẽ phải mất chúng. Hãy ghi 
nhớ và tạo cho mình khả năng chấp nhận điều đó. 
Khi bạn nghĩ rằng mình “có” bất cứ điều gì, hãy 
nhắc nhở và ghi nhớ sự thật đó, chúng không phải 


là của bạn và bạn không thê năm giữ được chúng. 


Hỏi tiêp: Con còn quá trẻ đê mật tât cả 


những thứ đó, và mât cùng một lúc, nêu như 


69 


Thiên sư Oftamasara 


mất từ từ và mất khi con đã già có khi con lại 


dễ chấp nhận hơn. 


Thiền sư Ottamasara: Với người không có khả 
năng chấp nhận mất mát thì không có gì để mắt là 
điều tốt nhất cho anh ta. Giả sử, nếu mất gia đình, 
mất nhà, mất nghề nghiệp thì bạn sẽ ra sao? Nếu 
có được bài học lớn từ điều đó, có thể đó là cơ hội 
cho bạn xuất gia và trở thành tu sĩ không tài sản 
như tôi đây, có sao đâu (cười). Đó là bạn nghĩ vậy 
thôi, còn sự thật chưa chắc bạn đã mất tất cả 
những thứ đó. Bạn còn trẻ, còn sức khỏe nên còn 
rất nhiều thời gian cho bạn học hỏi và rút kinh 
nghiệm. Những gì đang xảy ra là cơ hội rất tốt cho 
bạn, là điều rất mừng cho bạn để có thể đối diện, 
xây dựng tính chấp nhận mắt mát cho tương lai. 
Nếu bạn đã lớn tuổi và bệnh tật, bạn vẫn có thể 
mất những thứ kế trên nhưng khi đó sẽ còn khó 
khăn hơn, khó chấp nhận hơn nữa. Nếu bạn mất 


mát từng thứ một thì khả năng chấp nhận mất mát 
70 


Thiên sư Oftamasara 


sẽ rất nhỏ, đây là cơ hội để bạn xây dựng khả 
năng chấp nhận đối với những mắt mát lớn hơn. 
Đến một ngày, bạn và tôi và tất cả đều sẽ mất 
cùng một lúc, khi đó bạn có đủ mạnh mẽ đề chấp 
nhận rồi. Điều đó là cần thiết. Bây giờ bạn còn trẻ 
và không phải người trẻ nào cũng có cơ hội tốt 


như bạn đề học hỏi. 


Hỏi tiếp: Vậy những điều Ngài nói giúp 


ích gì cho con để giải quyết tình hình hiện nay? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn không thể điều 
khiển được tất cả mọi người, tất cả mọi hoàn 
cảnh. Bạn không thể làm cho sự việc, con người, 
niềm vui tồn tại mãi mãi nhưng bạn có thể xây 
dựng được cho mình khả năng chấp nhận sự thay 
đổi ấy. Khi có được (khả năng) chấp nhận sự thật 
ấy, tâm lý bạn sẽ ổn định hơn, khi đó tự bạn sẽ 
biết cần làm gì để thay đổi con người, hoàn cảnh 


xung quanh. Khi bạn biết chấp nhận mất mát thì 


71 


Thiên sư Oftamasara 


sẽ giúp cho gia đình, người thân cũng biết chấp 
nhận mất mát. Và khi đó có tự do, sự hiểu biết 
trong tâm trí của mọi người thì gia đình bạn sẽ 


thay đồi. 


Câu hỏi 19: Vậy làm sao để con chánh 


niệm được liên tục? 


Thiền sư Ottamasara: Bây giờ đang có 
ham muốn. Ham muốn đang kiểm soát các hành 
động của tâm. Tôi muốn bạn ghi nhớ đến việc 
không tuân theo ham muốn của mình. Đang có sự 
ham muốn luôn luôn chánh niệm. Giờ đây ham 
muốn này đang kiểm soát tâm của bạn. Điều tôi 


muôn bạn làm là hiêu điêu tôi đang nói. 


Câu hỏi 20: Con muôn chánh niệm từ 


khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. 


Thiền sư Ottamasara: Tôi biết điều bạn 


muốn làm, nhưng thế thì chưa đủ. Đề chánh niệm 


72 


Thiên sư Oftamasara 


liên tục thì không khó. Băng việc thực hành, bạn 
sẽ có thê hay biết liên tục. Nhưng thế thì chưa đủ. 


Sự hiểu biết đúng quan trọng hơn. 


Chánh niệm liên tục là chưa đủ. Tôi chú ý 


nhiêu hơn đên sự hiệu biệt đúng. 


Câu hỏi 21: Xin Thiền sư làm ơn cho một 


ví dụ về hiêu biêt đúng và hiệu biêt sai lâm? 


Thiền sư Ottamasara: Nếu bạn nghĩ chánh 
niệm là quan trọng hay chánh niệm là không quan 
trọng, đó là sự hiểu biết sai lầm. Chánh niệm hay 
không, tỉnh thức hay không chỉ để kinh nghiệm 
mà thôi, không chú ý hay không nắm giữ rằng 
“thế là tốt”, “thế là sai hoặc đúng”, không nên 
năm giữ như thế. Giờ đây đang có sự nắm giữ 
(chấp thủ) vào chánh niệm và tỉnh giác. Sự nắm 


ø1ữ này là sa1. 


73 


Thiên sư Oftamasara 


Đôi khi bạn có thể chánh niệm hoặc không, 
đó là bản chất của tâm. Điều tôi đang nói đến là 
hiểu biết đúng. Chánh niệm hay không chỉ để kinh 


nghiệm thôi. Hiểu biết đúng là hiểu biết đúng. 


Câu hỏi 22: Nếu như không có chánh 
niệm thì đã có phiền não ở đó, vậy con phải 


làm sao? 


Thiền sư Ottamasara: Hãy chánh niệm 
trên sự hiểu biết đúng. Tôi muốn bạn chánh niệm 
về hiểu biết đúng. Bạn phải chánh niệm về sự hiểu 
biết đúng. Bạn phải cô gắng để không mất đi sự 
hiểu biết đúng. 


Điều tôi đang nói ở đây là về hiểu biết 
đúng. Giờ đây sự chánh niệm của bạn đang không 
phải trên hiểu biết đúng. Điều cần thiết là bạn phải 
chánh niệm trên sự hiểu biết đúng. Hiện giờ, bạn 
đang cố gắng để luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác 


trong mọi lúc. Nhược điểm ở đây là có sự hiểu 
74 


Thiên sư Oftamasara 


biết sai lầm. Hành động thì đúng nhưng hiểu biết 
thì chưa trọn vẹn. Nhược điểm ở đây là sự hiểu 
biết. Phần lớn thiền sinh hiểu như thế về việc cần 
có chánh niệm liên tục. Sự hiểu biết đó là cần 
thiết nhưng chưa đủ. Nếu bạn đã hiểu như thế, bạn 
phải cố gắng hiểu sâu hơn nữa. Bây giờ tôi vẫn 
thường giải quyết vẫn đề đó. Ở đất nước này, có 
rất nhiều vị thầy, thiền sư và thiền sinh. Vấn đề 
này luôn xảy ra với các thiền sinh. Lúc đầu, tôi 
không thể xử lý được vấn đề này, tôi phải dạy 
chánh niệm. Sau đó, tôi đã thay đổi. Bây giờ tôi 
dạy sâu hơn. Chánh niệm nên hướng đến hiểu biết 
đúng. Hiểu biết đúng là không hiểu như thế này 
hay như thế khác. 

Các bài Pháp của tôi luôn thay đối, những 
nội dung mới nhất là về hiểu biết đúng. Nếu như 
bạn muốn sử dụng sự hiểu biết đúng này, bạn cần 


cô găng chánh niệm trên hiệu biệt đúng. 


củ 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 23: Khi con ngôi thiên, con có 
rât nhiêu suy nghĩ liên tục, vậy làm sao đề con 


giải quyêt vân đề này? 


Thiền sư Ottamasara: Suy nghĩ như thế 
vẫn luôn diễn ra, không phải chỉ khi bạn hành 
thiền. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn đã làm cho 
tâm mình nghĩ. Bạn nghĩ một cách có chủ ý nên 
trong khi hành thiền, suy nghĩ diễn ra một cách tự 
động. Đó là lý do bạn nên cỗ găng không bắt tâm 
phải nghĩ trong đời sống hàng ngày. 


Bạn muốn nghĩ là vì ham muốn. Nếu bạn 
có gắng không theo ham muốn này, sẽ ngày càng 
có ít suy nghĩ hơn, và bằng cách đó, sẽ không có 
vấn đề như thế. Nếu như bạn tuân theo ham muốn 
của mình, vấn đề sẽ lại tiếp tục. Việc không suy 
nghĩ là có thể. Nếu bạn có thể buông bỏ thói quen 
suy nghĩ thì không cần thiết phải nghĩ, những ý 


tưởng tốt sẽ tự động xuất hiện. 


76 


Thiên sư Oftamasara 


Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi. Trước 
khi hành thiền, tôi đã luôn luôn suy nghĩ. Với 
thiền, tôi đã có thể hiểu rằng suy nghĩ là không 
(có gì) hay ho, và không cần thiết. Vì thế, tôi cô 
găng buông bỏ thói quen suy nghĩ này và đã làm 
việc đó thành công. Vì thế tâm tôi được tự do và 
rất có sức mạnh. Suy nghĩ làm cho tâm bận rộn và 
không ồn định. Do tôi có thể buông bỏ thành công 
thói quen suy nghĩ, tôi không cần phải nghĩ nữa 
và những ý tưởng tốt xuất hiện một cách tự nhiên 


và tự động. 


Đi ngược lại ham muốn của mình là có thê. 
Trong đời sống hàng ngày, khi tôi làm công việc 
kinh doanh, suy nghĩ là cần thiết. Do loại suy nghĩ 
kiểu như thế, tôi cứ suy nghĩ suốt ngày và không 


thê kiêm soát thói quen này của mình. 


Chỉ đến khi tôi hành thiền, nghe thầy dạy 
thiền của mình, dần dà tôi có thể buông bỏ thói 


77 


Thiên sư Oftamasara 


quen suy nghĩ. Cũng như vậy, bạn cũng nên cố 
găng làm như thế. Không cần thiết phải nghĩ. 
Thực hành thiền là trọn vẹn (hay toàn diện). Nếu 
bạn hành thiền, không cần thiết phải lệ thuộc vào 
bộ não, không cần phải nghĩ, không cần phải phụ 
thuộc vào bản thân mình. Cứ tiếp tục thực hành. 


Nó sẽ đáp ứng mọi mong muôn của bạn. 


Bạn phải can đảm buông bỏ mọi hành động 
của thân, khẩu, ý. Lúc này bạn đang nghĩ về việc 
làm thế nào, làm cái gì. Sự hiểu biết đó là sai, là 
không trọn vẹn. Bạn phải cô găng hiểu làm thế 


nào đê buông bỏ mọi hành động về thân, khâu, ý. 


Lời dạy của tôi chú ý đến việc làm thế nào 
để buông bỏ tất cả mọi hành động. Vì vậy, bạn 
thực hành như thế nảo thì không quan trọng. Cái 
gì diễn ra với bạn, kinh nghiệm gì bạn có được 
không quan trọng, bạn đang thực tập ở đâu không 


quan trọng. Liệu bạn có thể buông bỏ được tất cả 


78 


Thiên sư Oftamasara 


các hành động về thân, khẩu, ý; buông bỏ được tất 
cả các hành động của mình hay không cũng không 
quan trọng. Nếu thực hành một cách hiệu quả và 
đúng đắn, bạn sẽ có khả năng buông bỏ mọi thói 


quen, mọi hành động của mình. 


Nếu bạn hành thiền không thành công, bạn 
không có khả năng buông bỏ thói quen suy nghĩ 
và các thói quen về thân, khẩu khác. Hãy nghĩ về 
việc buông bỏ tất cả mọi hành động. Đừng nghĩ 
về việc làm cái gì và làm như thế nào - đó không 
phải là buông bỏ. Đó là kế hoạch để càng làm 
nhiều hơn. Nếu như bạn lập kế hoạch để làm 
nhiều hơn, bạn sẽ có khả năng làm nhiều hơn 
nhưng bạn sẽ không có khả năng buông bỏ thói 


quen của mình. 


Có nhán, sẽ có quả. Không có nhân, sẽ 
không có quả. Tôi không chú ý đền việc tạo nhân 


và hiêm khi chú ý đên quả. Bạn buôn và tâm bạn 


79 


Thiên sư Oftamasara 


không ôn địn, bạn làm gì? Bạn nghĩ vê việc sẽ 
làm gì. Bạn đã quen với việc nghĩ làm thê nào đê 
dừng quả nhưng không nghĩ đên việc làm thê nào 


để dừng nhân. 


Tôi chú ý đến việc dừng tạo nhân và theo 
cách này, sẽ không có quả. Do chúng ta đang làm 
các công việc thông thường, chúng ta không hiểu 
về tâm. Do chúng ta không thể dừng việc kiếm 
tiền, do chúng ta không thể dừng việc cư xử như 
những người khác - đó là tại sao sự hiểu biết của 


chúng ta vê tâm không được sâu. 


Hãy cố gắng buông bỏ các hành động của 
bạn. Chúng ta phải cô gắng buông bỏ việc bắt 
chước những người khác. Để làm được như thế, 
chúng ta cần phải bắt chước Đức Phật và những 
đệ tử của Ngài. Chúng ta cần phải làm các việc 


thiện pháp. Theo cách này, sự hiểu biết của chúng 


80 


Thiên sư Oftamasara 


ta về tâm sẽ sâu hơn và trí thông minh sẽ ngày 


càng cao hơn. 


Câu hỏi 24: Khi con buồn ngủ, nghĩ linh 
tinh và đau, làm thế nào để con quan sát mà 
chỉ là chỉ làm thôi, chỉ sử dụng mà thôi, không 


với bât cứ dính mắc nào? 


Thiền sư Ottamasara: Khi thực hành 
chánh niệm, chúng ta cần buông bỏ thói quen của 
mình. Các thói quen của chúng ta đang quấy rầy 


việc thực hành chánh niệm. 


Nếu chúng ta có những thói quen mạnh về 
nói chuyện, cảm nhận, suy nghĩ thì đó sẽ là những 
vấn để trong khi hành thiền. Do hành động theo 
thói quen, sự dính mắc vào suy nghĩ, ngủ nghỉ và 
cảm nhận càng mạnh hơn. Nếu chúng ta làm cái 


gì đó thường xuyên, nó sẽ trở thành thói quen. 


81 


Thiên sư Oftamasara 


Ngủ nghỉ, suy nghĩ và cảm nhận là quan 
trọng trong đời sống của người tại gia. Do chú ý 
nhiều vào những hành động đó, chúng ta dính 
mắc mạnh mẽ vào những điều đó. Nếu chúng ta 
không cố gắng buông bỏ thói quen của mình, 
những vấn đề này sẽ không dừng lại trong lúc 
chúng ta thực hành chánh niệm. Chúng ta thích 
ngủ, chúng ta thích suy nghĩ và cảm nhận, đây là 
những thói quen của chúng ta. Chúng ta phải cố 
găng trân quý Sự Thật chỉ làm mà thôi, chỉ sử 
dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ biết 


mà thôi, không với sự dính mắc. 


Chúng ta có thể ngủ nhưng chúng ta nên 
trân quý Sự Thật răng chỉ làm mà thôi, không với 
sự dính mắc. Chúng ta có thể suy nghĩ, cảm nhận 
nhưng hãy nên cần thận, không nên dính mắc vào 
những hành động này. Bất cứ điều gì chúng ta 


làm, chúng ta không quên để tâm tới Sự Thật rằng 


82 


Thiên sư Oftamasara 


chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, không có 


dính mắc. 


Do sự dính mắc mạnh mẽ vào việc ngủ 
nghỉ, suy nghĩ và cảm nhận, chúng ta buồn ngủ, 
phóng tâm, và chúng ta cảm nhận trong phần lớn 
thời gian. Nhưng nếu không chánh niệm, chúng ta 
không thể biết được Sự Thật này. Do dính mắc 
vào suy nghĩ, có ham muốn suy nghĩ và chúng ta 
quen với việc suy nghĩ. Do dính mắc vào cảm 
nhận, có ham muốn cảm nhận trong tâm và chúng 
ta cảm nhận cái gì đó một cách có ý thức và 


không có ý thức. 


Chỉ khi thực hành chánh niệm, chúng ta sẽ 
hay biết được về sự buôn ngủ, phóng tâm và cảm 
nhận cái đau. Nếu sự dính mắc quá mạnh, chỉ 
chánh niệm thôi thì không thể giải quyết được vấn 
đề. Chúng ta phải chú ý đến Sự Thật của việc chỉ 


làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, không với sự 


83 


Thiên sư Oftamasara 


dính mắc, và chúng ta phải dừng sự chú ý đến 


việc ngủ nghỉ, suy nghĩ và cảm nhận. 


Sự Thật chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà 
thôi phải được sử dụng không chỉ trong khi hành 
thiền chánh niệm mà trong cả đời sông hàng ngày 


của chúng ta. 


Nếu chúng ta buồn ngủ trong khi hành 
thiền, chúng ta có thể hít một hơi sâu và mạnh. 
Chúng ta cũng có thể sử dụng các phương pháp 
khác mà chúng ta đã biết. Bằng việc chú ý đến Sự 
Thật chỉ kinh nghiệm mà thôi, không với sự dính 
mắc, chúng ta phải cố gắng tách ra (xả ly) khỏi sự 
buôn ngủ. Nếu dính mắc quá mạnh, chúng ta phải 
kiên nhẫn, sẽ cần thời gian. Và chúng ta phải sử 
dụng các phương pháp đã biết khác. Chúng ta 
phải chống lại cơn buồn ngủ theo những cách 
khác nhau. Không nên tuân theo ham muốn là lên 


giường, đi ngủ. Nếu chúng ta không kháng cự, 


84 


Thiên sư Oftamasara 


chúng ta sẽ ngủ ngay trong thời thiền. Chúng ta là 
những người mắc sai lầm này, vì thế, chính chúng 
ta phải sửa sai. Bên cạnh đó, chúng ta phải cố 


găng buông bỏ thói quen chú ý vào sự buồn ngủ. 


Do dính mắc vào suy nghĩ, tâm chúng ta 
hầu như liên tục phóng đi. Nếu không chánh niệm 
về bản thân, chúng ta sẽ không thể biết về Sự Thật 
này. Để giải quyết vẫn đề này, chúng ta phải nhớ 
đến Sự Thật chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm 
mà thôi, không có sự dính mắc và chúng ta sẽ xả 
ly khỏi tâm suy nghĩ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng 


nên dừng lại những suy nghĩ không cần thiết. 


Bằng việc suy nghĩ, chúng ta đang tin vào 
tâm và vào suy nghĩ của mình. Sức mạnh của bộ 
não và hoạt động suy nghĩ là không trọn vẹn. 
Chúng ta nên đặt niềm tin vào Sự Thật rằng chỉ sử 
dụng mà thôi, chỉ làm mà thôi, không với sự dính 


mắc, và tin vào việc thực hành chánh niệm cùng 


85 


Thiên sư Oftamasara 


với xả ly. Sức mạnh của Sự Thật chỉ làm mà thôi, 
chỉ sử dụng mà thôi, và sự thực hành chánh niệm 
cùng với buông bỏ là trọn vẹn và không giới hạn. 
Nếu chúng ta đặt niềm tin vào Sự Thật và làm các 
việc thiện pháp, chúng ta sẽ có những ý tưởng tốt 


hơn và những suy nghĩ tốt hơn. 


Chúng ta muốn thấy, muốn nghe, muốn 
ngửi, muốn nếm và muốn nghĩ là do dính mắc vào 
các cảm giác. Để giảm dính mắc, chúng ta không 
nên tuân theo những ham muốn của mình. Chúng 
ta nên kiểm soát các hành động nhìn, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Nếu chúng ta không 
giữ giới và làm các thiện pháp sẽ khó mà kiểm 
soát bản thân và các hành động của mình, sẽ ngày 


càng có nhiêu dính mặc hơn. 


Do sự dính mắc sâu dày, chúng ta muốn 
thấy bất cứ cái gì có thể được thấy, chúng ta muốn 


nghe bất cứ gì có thể được nghe. Do thói quen 


86 


Thiên sư Oftamasara 


này, chúng ta có dính mặc sâu vào các cảm giác. 


Ham muôn cảm nhận điều gì đó luôn xảy ra. 


Chúng ta phải chịu đựng những cảm thọ 
đau trầm trọng trong khi thiền là do những thói 
quen và dính mắc của mình. Chúng ta không thể 
kiểm soát ham muốn và các thói quen của mình, 
do đó chúng ta phải chịu đau. Bằng việc nhớ đến 
Sự Thật chỉ sử dụng thôi, chỉ kinh nghiệm thôi, 
không có dính mắc, chúng ta nên buông bỏ thói 
quen của mình. Trong thời thiền, khi chúng ta 
cảm thấy đau nhức, hãy nhớ đến Sự Thật chỉ kinh 
nghiệm mà thôi, không dính mắc và phải cố gắng 
xả ly khỏi cái đau. Chúng ta cảng buông bỏ thói 
quen của cảm giác, cảng ít đau hơn trong thời 
thiền. Trên thực tế, Sự Thật là Bản Chất Vô 


Thường Gốc. 


Các hoạt động ngủ nghỉ, suy nghĩ và cảm 


nhận là những sức mạnh ngụy tạo của Bản Chất 


87 


Thiên sư Oftamasara 


Vô Thường Gốc. Không có tôi, không có bạn, 
không có ai đó, không có cái gì đó. Vì không biết 
Sự Thật, chúng ta đang lầm hiểu bản thân và các 


hành động của chúng ta là thực tại. 


Câu hỏi 25: Con là một người mới (hành 
thiền). Thiền sư nhắc rất nhiều đến chánh niệm 
và buông bỏ. Trong khi hành thiền, đột nhiên 
con kinh nghiệm một mùi rất khó chịu và tâm 
con phản ứng rất nhiều. Rồi con nhớ mùi chỉ là 
mùi. Tâm con an tịnh lại một chút và rồi không 
có phản ứng nữa. Đây có phải là một loại 


chánh niệm cùng với sự xả ly? 


Thiền sư Ottamasara: Biết mùi chỉ là mùi 
là đúng nhưng chưa trọn vẹn. Nếu chúng ta không 
thê buông bỏ ý niệm về cái gì đó, chúng ta sẽ hiểu 
lầm mùi là một cái gì đó. Hiểu lầm cái gì đó hay 
ai đó là thực cũng là một sự dính mắc. Do dính 


mặc vào aI đó hay cái gì đó, chúng ta quen chú ý 


88 


Thiên sư Oftamasara 


đến cái này, cái kia hay đến người nào đó. Do sự 
dính mắc vào chúng sinh hay không phải chúng 
sinh (đồ vật), chúng ta quan tâm đến các vấn đề 
và con người. Nếu chúng ta quan tâm đến mùi hay 
vị thì đó cũng là dính mắc. Nếu chúng ta không 
thể xả ly khỏi mùi, thì việc biết mùi là mùi sẽ 


không phải là hiểu biết đúng hay sự xả ly. 
Câu hỏi 26: Vậy cái gì là bản chất thật ạ? 


Thiền sư Ottamasara: VỀ mặt bản chất, có 
hai loại Sự Thật Gốc. Một là Bản Chất Vô 
Thường Luôn Mới và hai là Bản Chất Luôn Luôn 


Thường Hằng. 


Vì không biết đến Sự Thật Gốc, có sự hiểu 
lầm là tâm của tôi. Chúng ta nghĩ bản thân mình 
là có thực. Chúng ta nghĩ trí tuệ của mình là thật. 
Chúng ta nghĩ cái mình biết là thực. Đó là bởi vì 
(chúng ta) không biết Sự Thật Góc. 


89 


Thiên sư Oftamasara 


Để biết được Sự Thật Góc, chúng ta phải 
hành thiền, phải sử dụng cuộc sống của mình, trí 
thông minh của mình, không phải vì lợi ích cá 
nhân. Sử dụng trí thông minh cho lợi ích bản thân 
không phải là việc thiện pháp. Sử dụng trí thông 
minh không phải cho một vài người mà là cho tất 
cả, không giới hạn trong một số người mà cho tất 


cả, như thế mới là làm việc thiện pháp. 


Điều chúng ta nên làm là hành thiền, giữ 
giới và làm việc cho những người khác. Bên cạnh 
đó, trong khi làm như vậy, chúng ta không nên 
chú ý đến tâm và thân, coi tâm và thân là thực tại. 
Chúng ta không nên chú ý đến kết quả, đến thời 
gian hay nơi chốn. 

Chú ý là do dính mắc. Để được tự do khỏi 
bất kỳ dính mắc nào, chúng ta nên cô gắng buông 
bỏ thói quen của mình. Có rất nhiều thói quen 
trong mỗi người. Chúng ta đang sử dụng các thói 


90 


Thiên sư Oftamasara 


quen của mình. Chúng ta chấp nhận bản thân và 
các thói quen như là thực tại. Đây là một ý niệm 


sai lâm. 


Chúng ta nên làm các việc thiện pháp. 
Chúng ta nên cô găng buông bỏ các thói quen của 
mình. Để làm được như thế, chúng ta không được 
nghĩ về bản thân mình. Chúng ta phải sử dụng 
cuộc sông và trí thông minh của mình nhưng đặc 
biệt không chú ý đến trí thông minh cũng như 


không nắm giữ vào bản thân hay người khác. 


Mọi người có thể dành sự chú ý đặc biệt 
đến sự hiểu biết đúng đắn, chú trọng đến sự hiểu 
biết đúng đắn, điều đó là có thể. Sự hiểu biết đúng 
là chỉ để làm mà thôi, không phải để chối bỏ và 
không phải để dính mắc. Không quên sự hiểu biết 
đúng này và làm việc thiện pháp càng nhiều cảng 


tốt, đó là điều có thê. 


91 


Thiên sư Oftamasara 


Nêu bạn quên sự hiêu biệt đúng này, bạn sẽ 
làm việc thiện pháp với sự hiệu biệt sai lâm, với ý 


A 6(4_A^ 939 


niệm về “tôi”. Sự Thật không phải là ai đó, cái gì 


đó, chỉ là Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. 


Để biết được Bản Chất Vô Thường Luôn 
Mới, bạn phải cố gắng buông bỏ sự chú ý đặc biệt 
vào chúng sinh hay không phải chúng sinh (các đồ 


vật). 


Nếu bạn quan sát các hành động thuộc về 
tâm của mình, bạn sẽ thấy tâm đang làm việc với 
chúng sinh hay không phải chúng sinh và luôn 
luôn bận rộn với cái gì đó hay mọi thứ, ai đó hay 
mọi người. Đó là thói quen cũ. Băng việc làm các 
việc thiện pháp, bạn không được sử dụng thói 
quen đó và theo cách này, bạn đang làm các việc 


thiện pháp một cách đúng đẫn. 


92 


Thiên sư Oftamasara 


Làm các việc thiện pháp với những thỏi 
quen của mình, đó không phải là đang theo Con 
đường Trung Đạo. 


Làm việc thiện pháp mà không đặt trọng 
tâm xoay quanh ai đó hoặc cái gì, đó là theo Con 
đường Trung Đạo. Bạn phải kiểm soát các hoạt 
động thuộc về tâm của mình. Bạn phải kiểm soát 
hành động của tâm với hiểu biết đúng. Nếu bạn 
không thể kiểm soát hoạt động của tâm, nó sẽ sử 
dụng thói quen cũ, tin mọi thứ là thực, mang tính 
cá nhân, cảm xúc, cảm nhận, suy nghĩ và biết 


(cho) là thật. Đó không phải là hiểu biết đúng. 


Khi làm các việc thiện pháp mà không có 
sự hiểu biết đúng thì ở đó có sự sai lầm. Lời dạy 
của tôi đi sâu vào làm các việc thiện pháp (mà) 
không có sự sai lầm. Để sửa sai, bạn phải cỗ găng 
không tuân theo ham muốn của mình. “Tôi muốn 
làm điều này” hay “tôi muốn ở đây”. Đó là ham 


93 


Thiên sư Oftamasara 


muốn của chúng ta. Có nghĩa là tâm đang nắm giữ 
vào nơi chốn hay phương pháp. Thói quen nảy là 
sai. Bạn có thể ở đây, bạn có thể làm điều bạn 
muốn, nhưng bạn phải cô không nắm giữ vào cái 
gì đó hay ai đó. Sự Thật Ngụy Tạo dường như là 
thực do không biết đến Bản Chất Luôn Luôn Vô 


Thường. 


Tôi, bạn, đàn ông, đàn bà, v.v... tất cả đều 
là Sự Thật Ngụy Tạo. Chúng tồn tại do không biết 
Sự Thật Gốc. Tất cả chúng ta là Sự Thật Ngụy 
Tạo. Chúng ta đang sông một cuộc sống ngụy tạo. 
Sự Thật Ngụy Tạo thì không phải là (Sự Thật) 
gốc. Nó sẽ sinh ra một lần và diệt đi một lần. Sự 
Thật Gốc thì luôn không đổi, không đầu, không 
cuối. Sự Thật Gốc luôn đúng, không bao giờ thay 
đổi. Do dính mắc vào Sự Thật Ngụy Tạo, chúng 
ta không thể hiểu được Sự Thật Gốc. Đó là tại sao 


cân phải xả ly khỏi cuộc sông và tâm của mình. 


94 


Thiên sư Oftamasara 


Đối với tôi, do tôi biết Sự Thật Ngụy Tạo là 
ngụy tạo, tôi không cần phải lo lắng về bản thân 
mình và về người khác. Sự hiểu biết như thế có 
sức mạnh. Bởi thế nên tất cả hành động của tôi 
được làm với sự hiểu biết đúng, nhờ sức mạnh của 


sự xả ly. 


Câu hỏi 27: Con muôn học thiên cũng 
như làm trong sáng tâm nhưng con e ngại bắt 
đâu vì nó hoàn toàn đôi lập với mọi thứ mà con 


được dạy từ thời thơ ấu. 


Thiền sư Ottamasara: Do thói quen 
truyền thống của mình mà chúng ta muốn nắm giữ 
cái gì đó. Đó là tại sao nếu như bạn không tin vào 
thân mình thì bạn sẽ đặt niềm tin vào tâm mình. 
Chúng ta đang nắm giữ tâm như là thứ của riêng 
mình. Nếu bạn có thể chấp nhận rằng mọi người 
chỉ là Sự Thật Ngụy Tạo, nó sẽ không ảnh hưởng 


đên bạn. Và rôi, mọi kinh nghiệm sẽ không ảnh 


95 


Thiên sư Oftamasara 


hưởng đên bạn nữa. Bât cứ điêu gì diễn ra với bạn 


hay với người khác sẽ không quan trọng. 


Khi Trí Tuệ Gốc xuất hiện, nó sẽ rất có sức 
mạnh. Trí Tuệ Gốc biết về Sự Thật Gốc và Sự 
Thật Ngụy Tạo. Bây giờ tất cả chúng ta đang sử 
dụng Sự Thật Ngụy Tạo nhưng chúng ta không 
biết về Sự Thật của Sự Thật Ngụy Tạo là do 
không có Trí Tuệ Gốc. Nếu có Trí Tuệ Gốc, bạn 
sẽ nghĩ về mọi người và sự hiểu biết của bạn sẽ 


được thay đồi. 


Giờ đây bạn chỉ có thể nghĩ về bản thân 
mình, bạn là người duy nhất. Đối với Sự Thật 
Ngụy Tạo, bạn là duy nhất. Đối với Trí Tuệ Gốc, 
bạn trở thành mọi người. Bạn sẽ hiểu như thế, đó 
là lý do bạn trở nên có sức mạnh. Không phải chỉ 
riêng mình bạn mà là mọi người. Bạn có thể giúp 
mọi người. Giờ đây bạn nghĩ về bản thân mình, vì 


thế, bạn làm việc đặc biệt cho bản thân mình. Nếu 


96 


Thiên sư Oftamasara 


như bạn hiểu rằng bạn là mọi người, bạn có thể 
làm việc cho mọi người vả nếu bạn có thể giải 
quyết vấn đề đó, bạn cũng có thể dạy người khác 
làm thế nào để giải quyết vấn đề, làm thế nào để 
hiểu được Sự Thật Gốc. Công việc của tôi chuyên 
về dạy làm thế nào để giúp đỡ người khác hiểu 
như thế. Những công việc khác không quan trọng 
như vậy. Mặc dù tôi làm rất nhiều việc thiện pháp, 
nhưng việc đặc biệt của tôi là giúp người khác có 


sự kết nôi với Sự Thật Gôc và Trí Tuệ Gôc. 


Câu hỏi 28: Có phải tình yêu là một dạng 
khác của sự dính mắc hay là nó vẫn quan 


trọng? 


Thiền sư Ottamasara: Nếu bạn có thể xả 
ly khỏi sự dính mắc đó, bạn sẽ hiểu về tình yêu 
thực sự. Tình yêu thực sự có nghĩa là tình yêu 
gốc. Tình yêu của mẹ là tình yêu ngụy tạo. Nếu 


bạn không biết Sự Thật Gốc, bạn có thể nghĩ rằng 


97 


Thiên sư Oftamasara 


Sự Thật Ngụy Tạo là tốt. Nếu có sự so sánh giữa 
Sự Thật Ngụy Tạo và Sự Thật Gốc, bạn sẽ biết 
nhược điểm của Sự Thật Ngụy Tạo. Tình yêu của 
mẹ cũng cần thiết nhưng so sánh với Trí Tuệ Gốc, 


(Trí Tuệ) mà biết về tình yêu gốc, nó khá đối lập. 


Trí Tuệ Gốc sẽ biết Sự Thật Ngụy Tạo là 
ngụy tạo. Cũng vậy, Trí Tuệ Gốc biết về Bản Chất 
Vô Thường Thực Sự và Bản Chất Thường Hằng. 


Bây giờ bạn (vẫn) phải nghĩ về cuộc sống 
của mình, (nhưng) nếu như có Trí Tuệ Gốc, sẽ 
không cần nghĩ về cuộc sống của mình là có tầm 
quan trọng thực sự (nữa). Do sử dụng trí tuệ Ngụy 
Tạo, bạn đang nghĩ về bản thân mình. Mọi người 
đều như nhau. Do sức mạnh của Sự Thật Ngụy 
Tạo là giới hạn, nó nghĩ về bản thân mình. Sức 
mạnh của Sự Thật Góc là rất lớn, nó nghĩ về mọi 


người, nó khá đôi lập so với Trí Tuệ ngụy tạo. 


98 


Thiên sư Oftamasara 


Cần thiết phải xả ly khỏi mọi thứ. Nếu bạn 
có thể xả ly, sức mạnh của sự xả ly đó có thể tạo 
ra được sự kết nói với Trí Tuệ Gốc, (Trí Tuệ) trọn 


vẹn và hoàn hảo. 


Câu hỏi 29: Vậy thì ở trong Sự Thật Gốc, 
Trí Tuệ Gốc, cũng có tình yêu... nhưng không 


phải là tình yêu ngụy tạo? 


Thiền sư Ottamasara: Đúng vậy, tình yêu 
Gốc thì không phải là sự ngụy tạo. Tất cả những 
Sự ngụy tạo có thể bị phá hủy. Sự Thật Gốc không 
thể bị phá hủy. 

Câu hỏi 30: Con không thể hành thiền 
tốt được, bởi vì con vẫn không biết tập trung 
vào cái gì. 


Thiên sư Ottamasara: Vẫn đề là ở chỗ có 
sự dính mắc vào “cái øi đó”. Vì vậy, bạn có thê 


tập trung vào sự hiêu biệt đúng đó. Bạn cân cái gì 


99 


Thiên sư Oftamasara 


đó do dính mặc vảo cái gì đó. Bạn cân ai đó, đặc 
biệt là bản thân mình, do sự dính mặc vào một 


người nào đó. 


Nếu như bạn có thể xả ly, bạn sẽ không cần 
bạn, không cần cái gì đó. Theo cách này, nó là 
hoàn hảo, nó là tiếp diễn. Không cần ai đó hoặc 
cái gì đó. Khi bạn đang hành thiền, chỉ tập trung 
vào sự hiểu biết đúng. Bạn đã quen với việc chú ý 
vào ai đó hay cái gì đó, đó là tại sao có sự dính 
mắc vào cái gì đó hay ai đó và tại sao bạn cần 
phải có cái gì để tập trung vào. Thói quen đó cần 


phải được buông bỏ. 


Hãy chỉ thay đổi thói quen của tâm. Hãy chỉ 
nghĩ về sự hiểu biết đúng. Hãy chỉ nghe lời dạy 
của Đức Phật và của tôi. Đừng quên lời dạy của 
tôi và theo cách này, bạn sẽ có khả năng xả ly 
khỏi cái gì đó, ai đó. Bạn đừng nghĩ về bản thân 
mình quá nhiều. Không phải chỉ có mình bạn. Đây 


100 


Thiên sư Oftamasara 


là thói quen của mọi người, đó là tại sao mọi 


người phải buông bỏ thói quen đó. 


Câu hỏi 31: Khi tham và sân sinh khởi, 
đôi khi thô, đôi khi vi tế, làm thế nào để quan 


sát nó? 


Thiền sư Ottamasara: Tham (lobha) và 
sân (dosa) là những dính mắc. Nếu chúng ta chú ý 
đến bản thân mình, đến hành động của mình, đến 
cái mình biết, chúng ta sẽ không thể biết được về 
sự đính mắc. Chú ý đến sự thực hành chánh niệm 
cũng là dính mắc. Chúng ta chỉ có thể biết về 
hành thiền mà lại không thể biết về sự dính mắc. 
Nếu chúng ta chú ý đến phương pháp, chúng ta 
chỉ có thể biết về phương pháp mà không biết đến 
sự dính mắc. Nếu chúng ta hứng thú nói, chúng ta 
có thể biết về điều chúng ta nói mà không biết về 
sự dính mắc đang diễn ra trong mình. Do sự dính 


mặc vào Sự Thật Ngụy Tạo, bao gồm bản thân 


101 


Thiên sư Oftamasara 


mình và những hành động của mình, chúng ta 
không thể biết răng đang có sự dính mắc vi tế ở 
đó. Nếu chúng ta có thể xả ly khỏi bản thân và các 
hành động của mình, chúng ta có thể thấy sự dính 


mặc một cách rõ ràng. 


Chúng ta cần thay đổi sự chú ý từ bản thân 
và các hành động của mình sang Sự Thật chỉ sử 
dụng thôi, chỉ làm thôi, mà không dính mắc. Do 
dính mắc, chúng ta chỉ biết về bản thân và các 
hành động của mình. Nếu chúng ta có thể xả ly 
khỏi bản thân và khỏi các hành động của mình, 
chúng ta sẽ thấy sự dính mắc liên tục (hết sự dính 


mặc này đên sự dính mắc khác). 


Câu hỏi 32: Con nghĩ sẽ còn lâu nữa con 


mới hiệu. Có cách nào ngắn hơn không ạ? 


Thiền sư Ottamasara: Lời dạy của tôi 
không chỉ là Giáo lý mà nó được kết hợp cùng với 
các hành động xả ly. Mặc dù tôi đang lập nhiều 

102 


Thiên sư Oftamasara 


trung tâm khác nhau, hết trung tâm này đến trung 
tâm khác, nền tảng (của các trung tâm đó) khác 
với những trung tâm khác (không phải của Thiền 
sư). Cùng với thời gian, sự khác nhau giữa trung 
tâm của tôi và các trung tâm truyền thống khác sẽ 


ngày càng rõ ràng hơn. 


Nhược điểm của các trung tâm khác là có 
sự dính mắc vào cái gì đó. Để giải quyết vẫn đề 
đó, tôi đã lập ra trung tâm của mình như thế này. 
Tôi đã từng dạy 5 năm trước khi tôi bắt đầu thiết 
lập trung tâm của chính tôi. Vào lúc đó, còn khó 
khăn cho thiền sinh hành theo cách của tôi bởi vì 
họ có thể nghe lời dạy của tôi nhưng không có địa 
điểm thường trú để ở và thực hành. Vì thế, họ đến 
từng ngày và theo tôi đi từ nhà này đến nhà khác, 
đến những nơi mà tôi dạy. Họ phải đi và ở tại các 
trung tâm thiền khác và tâm họ bị ảnh hưởng bởi 
các truyền thông khác đó. Do vậy, tôi quyết định 


lập ra trung tâm thiền của mình. Sau đó, tôi sắp 
103 


Thiên sư Oftamasara 


xêp nó không giông như các trung tâm truyền 
thông vì tôi biêt nhược điêm của các trung tâm 


truyền thống đó. 


CHƯƠNG VII 


TRUYÈN THÓNG VÀ CON ĐƯỜNG 
TRUNG ĐẠO THỰC SỰ 


xk>k>k 


Câu hỏi 33: Cái gì là giá trị của những 
nghỉ lễ như quỳ lạy, mặc quần áo riêng biệt 
(của trường thiền) và có những khoảng thời 


gian cô định cho việc hành thiên? 


Thiền sư Ottamasara: Cũng tương tự như 
việc chào hỏi trong xã hội, bằng cách bắt tay hay 
cười, đó là những phong tục của con người, cũng 
như thế với người lớn tuổi và các vị sư. Ngay cả 


giữa các sư với nhau, chúng tôi cũng phải đảnh lê 


104 


Thiên sư Oftamasara 


những vị lớn hơn. Đây là phong tục trong Phật 
giáo. Nếu như chúng ta không làm như thế, Phật 
giáo sẽ biến mất. Đây là phong tục của người 
Myanmar, của người Trung Quốc, như vậy đó 
cũng là phong tục trong Phật giáo. Điều đó là cần 
thiết. Thói quen này phải được làm mà không có 
sự dính mắc. Quý vị cần cố gắng đề chỉ làm mà 
thôi, với sự xả ly. Vấn đề là ở chỗ (có sự) dính 
mắc, do dính mắc mà không làm như thế, thì sẽ 
khó cho những người mới bắt đầu (hành thiền hay 
học Pháp) đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ các vị 
Trưởng lão, các Sayadaw. Tuy nhiên, hầu hết Phật 
tử đang làm với sự dính mắc. Điều họ đang làm là 
đúng nhưng làm với sự dính mắc thì lại là vấn đề. 
Quý vị phải có gắng để chỉ làm mà thôi. Nếu quý 


vị không làm như thế (chỉ làm mà thôi) thì là sai. 


Nếu như các Phật tử không tuân theo những 
quy định, thiền sinh không thiền, như thế là sai. 


Còn nếu họ đang hành thiền mà lại dính mắc vào 
105 


Thiên sư Oftamasara 


bản thân và vào hành động của mình thì đó là sai. 
Quý vị không hành thiền thì là một sai lầm và 
dính mắc vào việc không thiền cũng là một sai 
lầm. Quý vị có thể mắc rất nhiều sai lầm, do vậy 
sự dính mắc sẽ ngày càng mạnh hơn. Quý vị cố 
găng đảnh lễ Đức Phật và các vị sư, hay cố gắng 
hành thiền là quý vị đang sửa sai việc không tôn 
kính những người đáng tôn kính. Nhưng thậm chí 
khi quý vị có thể đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng, thì 
dính mắc vẫn còn trong tâm quý vị. Sự dính mắc 
đó sẽ phá hủy những hành động đúng đắn của quý 
vị. Nếu quý vị không thể xả ly, quý vị không thể 
tin Đức Phật hay bất cứ điều gì khác được. 


Cách thức hành thiền, cách thức quỳ lạy có 
thể khác nhau từ thời này sang thời khác, nơi này 
đến nơi khác nhưng điều đó cũng không phải để 
dính mắc. Nếu như quý vị đang ở Myanmar, quý 
vị phải theo Phật giáo truyền thống Myanmar. 


Nếu quý vị đang ở Thái Lan, quý vị phải có khả 
106 


Thiên sư Oftamasara 


năng theo Phật giáo truyền thống Thái Lan. Điều 


đó là cần thiết. 


Để không chối bỏ truyền thống, quỷ vị 
phải theo và để không bị dính mắc vào điều đó, 


quý vị phái chánh niệm. 


Nếu như quý vị thích (một) truyền thông 
này thì là sai, nếu như quý vị không thích các 
truyền thống khác thì cũng là sai. Quý vị phải có 
khả năng chỉ sử dụng mà không dính mắc. Vấn đề 
không liên quan đến thời gian, nơi chốn hay cách 


thức mà chỉ liên quan đên sự dính mắc trong tâm. 


Mục dích của việc làm các thiện pháp: 
làm thiện và tránh xa bắt thiện, thanh lọc tâm là 
để tự do khỏi vô mình và tham ái, tự do khỏi sự 


không giác ngộ, tự do khỏi tà kiến và dính mắc. 


Một cách truyền thống, chúng ta đang sử 


dụng tà kiến. Chúng ta đang đứng về một phía. 


107 


Thiên sư Oftamasara 


Như quý vị có thể đứng về phía phụ nữ và tôi 
đứng về phía đàn ông. Nếu quý vị thấy loài vật, 
quý vị đứng về phía của con người. Chúng ta luôn 
đứng về hay đại diện cho một phía. Đó là dính 
mắc - dính mắc vào ai đó hoặc cái gì đó, như thế 
là sai. Sự thật là: Không có cái gì đó, không có aïi 


đó, chỉ là Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. 


Quý vị phải xả ly khỏi bản thân và khỏi các 
chúng sinh khác. Quý vị phải xả ly khỏi bản thân 
và khỏi mọi người cũng như khỏi các loài vật. 
Quý vị phải xả ly khỏi tất cả chúng sinh cũng như 
không phải chúng sinh. Nếu chúng ta thấy cây cối, 
bầu trời, đó là cái thấy từ góc nhìn của các loài 
hữu tình. Đó là lý do bất cứ điều gì chúng ta làm 


(đêu) có sự dính mắc cho là cái gì đó, ai đó. 


Mục đích của việc hành thiên, con đường 
của Đức Phật là đê tự do khỏi sự dính mặc nội tại 


bên trong tâm. Hầu hết những sự chỉ dẫn của tôi là 


108 


Thiên sư Oftamasara 


về sự hiểu biết đúng nhưng tôi không thể giải 
thích chỉ tiết, không thể giải thích một cách hoàn 
toàn. Quý vị phải cố gắng chấp nhận sự hiểu biết 
này và cô gắng làm cho nó trở thành sự hiểu biết 
của chính mình. Quý vị có trí thông minh và sở 
hữu nó, quý vị có thể sử dụng trí thông minh của 
mình. Cũng vậy, nếu quý vị có hiểu biết đúng của 
chính mình, quý vị sẽ có được bình an. Sự Thật là 
hoàn hảo, Sự thật là Thường hằng. Vì thế, nếu 
quý vị sở hữu Sự Thật, quý vị sẽ được an toàn, sẽ 
ồn định, cuộc sống và tâm của quý vị sẽ ổn định. 


Tâm của quý vị sẽ tự hoàn thiện chính nó. 


Nếu quý vị không biết Sự Thật, tâm của 
quý vị cần cái gì đó - để nhìn, để nghe, để nghĩ. 
(Khi đó) sẽ có rất nhiều ham muốn trong tâm của 
quý vị. Nếu quý vị không biết Sự Thật, sẽ có rất 
nhiều ham muốn xuất hiện trong tâm. Không có ai 
là hoàn hảo cả. Không có gì là hoàn hảo cả. Chỉ 
có Sự Thật là hoàn hảo. Sự Thật của Bản Chất Vô 

109 


Thiên sư Oftamasara 


Thường Luôn Mới là thường hăng và hoàn hảo. 


Quý vị cần phải cô gắng đề biết Sự Thật. 


Rất khó để tự mình thực hành. Chúng ta 
cần sự giúp đỡ của Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta 
phải ở gần Đức Phật. Chúng ta phải ở gần Giáo 
Pháp, phải ở gần những đệ tử của Ngài và theo 
cách đó, chúng ta có thể xả ly khỏi bản thân và 


khỏi những thói quen của mình. 


Trong Phật giáo, khả năng sử dụng mọi thứ 
theo cách đúng, chỉ sử dụng mà thôi, là quan 
trọng. Trong đời sống hàng ngày, thức ăn, chỗ ở, 
sức khỏe tốt và giáo dục là quan trọng. Trong xã 
hội, có rất nhiều thứ là quan trọng. Nếu đi theo 
Con đường Trung Đạo thì năng lực, trí thông 
minh và trí tuệ có khả năng sử dụng mọi thứ mà 


không dính mắc, là quan trọng. 


Ở đây, tại trung tâm này, chúng tôi chào 


đón mọi người. Mọi người đều được chào đón. 
110 


Thiên sư Oftamasara 


Người già, người bệnh, dù cho xấu hay tốt, tất cả 
đều được chảo đón. Tôi luyện tập cho mọi người 
ở đây có khả năng sử dụng cuộc sống theo cách 
đúng đắn: chỉ sử dụng mà không có sự dính mắc. 
Quý vị có thể ốm hoặc già nhưng điều đó không 
phải là vẫn đề. Quý vị phải có khả năng làm các 
thiện pháp với cuộc sống của người bệnh hoặc 
người già. Quý vị làm các thiện pháp và tránh xa 
bất thiện pháp. Để tránh xa bất thiện pháp, quý vị 
phải thanh lọc tâm. Đó là điều quan trọng. Quý vị 
có thể trẻ trung, khỏe mạnh nhưng nếu quý vị 
không có khả năng làm thiện tránh ác và thanh lọc 
tâm; cuộc sống của quý vị không trọn vẹn. Chúng 
tôi cần làm các thiện pháp. Chúng tôi cần tránh xa 
bất thiện pháp. Chúng tôi cần thanh lọc tâm. 
Chúng tôi cần các hành động đúng đăn, không 
phải là những con người đúng đắn, không phải là 
những con người khỏe mạnh. Con người khỏe 


mạnh không quan trọng, người trẻ cũng không 


111 


Thiên sư Oftamasara 


quan trọng. Chúng tôi cần hành động. Sẽ rất tốt 
nếu quý vị trẻ, khỏe và cũng có khả năng làm 
thiện pháp, tránh xa bất thiện pháp và thanh lọc 
tâm. Sẽ tốt hơn nếu quý vị hoàn thiện cả về năng 


lực tâm và thân vật lý. 


Câu hỏi 34: Con vẫn còn muôn đi du 


lịch. Con nghĩ đó là điều con nên làm. 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải cố gắng 
xả ly. Hành động đúng đăn này không thể được 
thực hiện ngay lập tức. Nó cần thời gian. Bạn phải 
kiên nhẫn. Hiện tại, bạn đang dính mắc vào các 
hoạt động thường ngày, vào công việc, đó là cái 
bạn cần xả ly. Bạn không có sự lựa chọn nào khác 
hơn là làm như thế để trở nên sẵn sàng. Bây giờ 
bạn vẫn chưa sẵn sàng để theo Con đường Trung 
Đạo. Bạn phải cố gắng, phải chuẩn bị sẵn sàng. 


Bạn phải chuẩn bị cho Con đường Trung Đạo. Xả 


112 


Thiên sư Oftamasara 


ly khỏi bản thân, khỏi công việc, khỏi các thói 


quen, đây là mục đích, là mục tiêu cuôi cùng. 


Câu hỏi 35: Con muốn đi theo con đường 
riêng của mình. Ngay lúc này thì đó là điều con 


nghĩ con nên làm. 


(Có lẽ người hỏi là một người đang tình 


nguyện ở tại trung tâm Thabarwd). 


Thiền sư Ottamasara: Ở đây có những 
nhược điểm và không toàn vẹn. Tôi sẽ khắc 
phục... chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề 
bằng cách đi theo Con đường Trung Đạo. Hiện 
tại, tình hình ở trung tâm này đã khác khá nhiều 
so với quá khứ. Trước đây, tình hình thực sự là tệ 
hơn. (Khi đó) có rất nhiều vấn đề và nhu cầu thiết 
yếu. Tất cả chúng ta đã từng giải quyết những vẫn 
đề đó bằng cách theo Con đường Trung Đạo. Tôi 
đang lãnh đạo nhóm và trung tâm này, đó là công 
việc khó khăn. Khi hành thiền, các bạn phải sống 

113 


Thiên sư Oftamasara 


cuộc sống của mình, phải sửa lỗi lầm của chính 
mình với sự giúp đỡ của Phật, Pháp, Tăng. Khi 
làm việc cho người khác, các bạn cũng phải làm 
như thế - các bạn phải lãnh đạo một nhóm người 
và cũng phải làm như thế (sửa lỗi). Tôi tin tưởng 
ở sự thành công của trung tâm này. Tôi tin rằng 
trung tâm này sẽ ngày càng tốt lên bằng việc làm 
các thiện pháp. Tôi không thể thay đổi thế giới 
nhưng tôi có thê thay đối bản thân, tôi có thể thay 
đối nơi này, trú xứ của tôi, tôi có thể thay đổi 
người của tôi. Đó là điều chúng ta có thể làm. Vì 
thế, nếu mỗi chúng ta có trách nhiệm làm như 
vậy, thế giới này sẽ ngày càng bình an hơn. Đặc 
biệt chúng ta có trách nhiệm với bản thân, gia 
đình và xung quanh. Theo Con đường Trung Đạo 
là con đường duy nhất để làm như vậy. Chính các 
bạn phải có khả năng theo Con đường Trung Đạo 


thì những người khác mới theo bạn. 


114 


Thiên sư Oftamasara 


Nếu bạn có khả năng theo Con đường 
Trung Đạo, những người khác sẽ theo các bạn, vả 
theo cách này, các bạn có thể hướng dẫn họ. Khi 
tôi hành thiền, tôi theo con đường của Đức Phật 
với sự giúp đỡ của những đệ tử của Ngài. Và nếu 
chúng ta làm đúng, những người khác sẽ theo 
chúng ta. Và chúng ta có thể hướng dẫn họ để 
(họ) có khả năng theo Con đường Trung Đạo. Đó 
là tiễn trình tự nhiên. Các bạn phải có khả năng 
làm điều được đó. Đây là trách nhiệm thực sự của 
mọi người tại thời điểm này. Tình hình trung tâm 
này chưa hoàn thiện vì nó mới có 6 năm hoạt 
động, vẫn còn rất mới, không thể so sánh với các 
trung tâm khác đã 10, 20, 30, 40 năm. Các trung 
tâm khác đã đi vào ổn định và đã trưởng thành. 
Đó là lý do tại sao còn rất nhiều điều cần thiết ở 


trung tâm của chúng ta. 


Nêu các bạn hành thiên ở đây, các bạn cũng 


sẽ giải quyết vấn đề này. Các bạn có liên quan đến 
115 


Thiên sư Oftamasara 


vấn đề nên các bạn có khả năng giúp đỡ để vượt 
qua những khó khăn. Nếu tiếp tục hành thiền, các 
bạn không thể tránh khỏi kinh nghiệm này, sẽ 
phải kinh nghiệm nó lúc này hay lúc khác. Các 
bạn nên có khả năng giải quyết vẫn đề này và để 
biết cách làm thế nào vượt qua khó khăn. Hiện 
nay, quý vị gặp khó khăn khi ở lại đây, đó không 
phải là điều khó của riêng của quý vị. Hầu hết mọi 
người phải chịu đựng, phải đối diện với vẫn đề 
này. Các bạn phải học cách vượt qua nó với cách 
làm đúng đăn. Chạy đi tìm nơi khác không phải là 
cách đúng đắn. Vấn đề thực sự là dính mắc, dính 


mắc ở trong tâm. 


Câu hỏi 36: Về việc trị bệnh theo kiểu 
Trung Quốc mà hiện nay Thiền sư đang áp 
dụng. Có ai đó nói rằng bệnh là do phiền não, 


có được không ạ? 


116 


Thiên sư Oftamasara 


Thiền sư Ottamasara: Từ phía tôi, tôi thấy 
ham muốn của người thầy thuốc. Cô ấy có mong 
muốn mạnh mẽ giúp người bằng thuốc của mình. 
Tôi có thể cảm nhận tâm của cô ấy và do đó tôi 
chấp nhận điều trị. Đối với tôi, so sánh với cơ thể, 
tôi hiểu răng tâm là quan trọng hơn. Nếu tâm ở 
trong điều kiện tốt, thì điều trị là hữu ích. Còn khi 
tâm ở trong điều kiện xấu, điều trị là vô ích. Vì 


thê, tôi châp nhận điêu trị, vì lòng tôt của cô ây. 


Câu hỏi 37: Nhưng mà câu hỏi là, có phải 


bệnh tật gây ra bởi phiền não? 


Thiền sư Ottamasara: Với tôi, tôi có thể 
xả ly khỏi tất cả những khổ về thân, vì thế, dù 
điều gì xảy ra đối với cơ thể tôi, cũng không có 
vấn đề gì. Do tôi có sự kết nối với người bác sĩ, cô 
ấy có cơ hội đề thay đổi về phía tôi. Giờ đây cô ấy 


chưa ở về phía tôi. Nêu chúng tôi không có sự kêt 


z z 
^* ^ A ~ 


nôi, cô ây sẽ theo con đường của cô ây, tôi theo 


117 


Thiên sư Oftamasara 


con đường của tôi. Nếu có sự kết nỗi cùng nhau, 
cô ấy sẽ có thể theo Con đường Trung Đạo. Với 
tôi, tôi chấp nhận cách điều trị đó vì cô bác sĩ có 
sức mạnh ngụy tạo hướng đến việc kéo đài sự 
sống, họ dính mắc mạnh vào việc sông lâu và 


sông khỏe. 


Có rất nhiều người ham muốn sống lâu, 
sông khỏe. Mặc dù muốn nhưng không có gì chắc 
chắn răng họ sẽ được toại ý. Là người thầy thuốc, 
cô ấy dính mắc mạnh vào tuổi thọ, sức khỏe và cô 
ấy đã làm rất nhiều việc thiện pháp. Đó là vì sao 
tôi chấp nhận sự điều trị của cô ấy cho cuộc sống 
ngụy tạo của tôi, và vì điều đó cũng ích lợi (khi) 
sử dụng sức mạnh ngụy tạo của cô ẫy. Có nghĩa là 
tôi không làm cho tôi mà làm cho những người 
khác, cho mọi người. Đây cũng là một trong 


những lý do tôi chấp nhận sự điều trị của cô ấy. 


118 


Thiên sư Oftamasara 


Nếu nói mong muốn của mình, tôi sẽ không 
cần điều trị. Tôi có thể đi con đường của mình. 
Khỏe hay không khỏe thì không giống nhau, vì 
thế, tôi khỏe thì tốt hơn. Nếu tôi không khỏe, tôi 
sẽ cảm thấy mệt. Nếu tôi khỏe, tôi sẽ ít cảm thấy 
mệt hơn. Tình huống sẽ khác đi. Đó là vì sao tôi 


châp nhận sự điêu trị của cô ây. 


Câu hỏi 38: Như vậy, nếu Thiền sư 
không bao giờ chăm sóc bản thân, làm sao mà 


Thiền sư có thể khỏe được? 


Thiền sư Ottamasara: Hành động của tôi, 
các việc thiện pháp của tôi đưa lại sự sông lâu, 
cứu mạng người khác và cũng cứu mạng mình. 
Nhưng tôi không phải là bác sĩ, vì thế tôi không 
thể cứu mạng mình. Tôi sử dụng sức mạnh xả ly 


để giúp người, làm như thế cũng cần thiết cho tôi. 
Câu hỏi 39: Vậy thì cái gì là nguyên nhân 


của bệnh tật? 
119 


Thiên sư Oftamasara 


Thiên sư Ottamasara: Thức ăn, thói quen. 
Đặc biệt, với tôi, cái tôi đang ăn và lôi sông của 


tôi gây ra bệnh cho tôi. 


Câu hỏi: Vậy điều đó đúng với mọi người 


không ạ? 


Thiền sư Ottamasara: Vâng, với mọi 
người, nhưng không chỉ có thức ăn, cái họ đang 


làm cũng là nguyên nhân. 


Câu hỏi 40: Có phải chỉ kinh nghiệm mà 
thôi nghĩa là ghỉ nhận mà không cho cái gì là 


quá nghiêm trọng? 


Thiền sư Ottamasara: Chỉ kinh nghiệm 
thôi có nghĩa là quý vị phải cô gắng để không chú 
ý vào bản thân, vào kinh nghiệm của mình hay là 
người nào bên ngoài. Chỉ kinh nghiệm mà thôi, có 
nhân thì có quả. Đó là lý do mà bất cứ thứ gì xảy 
ra, bất cứ điều gì xảy ra chỉ để kinh nghiệm mà 


120 


Thiên sư Oftamasara 


thôi, không phải để nắm giữ là cái gì đó. Không 
phải để kinh nghiệm với ý niệm về một ai đó, nó 
chỉ để kinh nghiệm thôi. Quý vị phải cố gắng hiểu 
như thế. 


Quý vị đã quen việc kinh nghiệm với “cái 
tôi”. Do thói quen đó, bât cứ điêu gì xảy ra, quý vị 
châp nhận nó với ý niệm về ai đó hoặc cái gì đó. 


Thói quen này cần phải buông bỏ. 


Câu hỏi 41: Xin Thiên sư có thê giải 
thích về sự buông bỏ và môi quan hệ của nó với 


nhân quả? 


Thiền sư Ottamasara: Nếu như chúng ta 
không cô găng buông bỏ, là có sự nắm giữ trong 
chúng ta. Khi có sự nắm Ø1Ữ, SẼ CÓ Sự hiểu biết sai 
lầm và dính mắc. Nếu chúng ta cố gắng buông bỏ 
nhiều nhất có thể thì sẽ có sự hiểu biết đúng đắn 
và sự xả ly. Sự thực hành buông bỏ hay xả ly là 


nguyên nhân của hiểu biết đúng. Và sự thực hành 
121 


Thiên sư Oftamasara 


buông bỏ hay xả ly có thể làm cho sự hiểu biết 
đúng xuất hiện và có khả năng làm giảm sự hiểu 


biết sai lâm. 


Nếu chúng ta không nắm giữ vào bản thân 
mình và vào các hành động của mình thì sẽ không 
có sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Ý niệm nắm 
giữ và hành động nắm giữ là do hiểu biết sai lầm 
và dính mắc. Chúng ta đã quen với việc năm giữ 
cuộc sông của một người thiền sinh là “của tôi”, 
“của chúng ta”. Chúng ta đã quen với việc nắm 
g1ữ sự thực hành chánh niệm, phương pháp chánh 


niệm và kinh nghiệm chánh niệm là của chúng ta. 


Ý niệm và hành động năm giữ được kiểm 
soát bởi sự hiểu biết sai lầm và sự dính mặc. Đó là 
lý do chúng ta cần buông bỏ ý niệm và hành động 
năm giữ đề tự do khỏi sự hiểu biết sai lầm và dính 
mắc. Hành động và sự thực hành chánh niệm và 


xả ly là nhân cho sự hiểu biết đúng và xả ly. 


122 


Thiên sư Oftamasara 


Chúng ta phải hiểu Sự Thật là khi chúng ta dính 
mắc, có sự dính mắc; khi chúng ta buông bỏ, có 


sự xả ly. 


Nắm giữ là nguyên nhân của hiểu biết sai 
lầm và dính mắc. Buông bỏ là nhân của sự hiểu 
biết đúng và xả ly. Chúng ta cứ phải nắm giữ hay 
dính mắc nếu như chúng ta không thể buông bỏ. 
Chúng ta sẽ không cần nắm giữ hay bị dính mắc 


nếu như chúng ta dám buông bỏ. 


Nếu những thiền sinh chúng ta không dám 
buông bỏ sự hiểu biết thông thường của thiền 
sinh, chúng ta sẽ nắm giữ vào sự hiểu biết thông 
thường và như thế, chúng ta không thể hiểu được 
Con đường Trung Đạo. Nếu như những thiền sinh 
chúng ta, không dám buông bỏ cuộc sông của một 
thiền sinh, chúng ta phải nắm giữ vào cuộc sống 


của một thiên sinh và chúng ta không có khả năng 


123 


Thiên sư Oftamasara 


mất đi cuộc sống. Theo cách đó, chúng ta không 


thể hiểu được Con đường Trung Đạo. 


Chắc chắn là tất cả chúng ta phải mất đi 
cuộc sống và những thứ thuộc về mình. Đó là lý 
do tại sao chúng ta phải sẵn sảng mất đi cuộc sống 
và những thứ thuộc về mình. Chúng ta không có 
lựa chọn nào khác, trừ việc mất đi bản thân và 
những thứ thuộc về mình. Không làm các việc bất 
thiện và (luôn) làm các việc thiện pháp, bao gồm 
hành thiền và giữ giới, là những lựa chọn tốt nhất 
cho việc mất đi cuộc sống và những thứ thuộc về 
mình. Mất đi chính bản thân mình và những thứ 
thuộc về mình và theo Con đường Trung Đạo là 


những điều tốt nhất chúng ta có thê làm. 


Chánh niệm cũng là một loại buông bỏ. 
Bằng việc thực hành chánh niệm, chúng ta phải cô 
găng buông bỏ các hành động thông thường. Nếu 


chúng ta không chánh niệm, chúng ta sẽ làm bất 


124 


Thiên sư Oftamasara 


cứ cái gì chúng ta có thể. Nếu chúng ta cố gắng 
chánh niệm trong mọi lúc (liên tục), tâm sẽ không 
bận rộn với các công việc khác. Theo cách này, 
không có sự hiểu biết sai lầm và dính mắc kiểm 
soát tâm ta. Buông bỏ các thói quen là cách hiệu 


quả nhất để đạt đến sự giác ngộ. 


Sự thực hành chánh niệm có thê giúp ta biết 
về các thói quen của mình, cách chúng ta quen cư 
xử, cách chúng ta quen ăn và nói như thế nào. 
Chúng ta càng biết về các hành động theo thói 
quen của thân, khẩu, ý, chúng ta càng hiểu chúng 
ta nên làm gì và làm như thế nào và cái gì không 


nên làm. 


Chúng ta không thể ngừng việc sử dụng 
bản thân mình và các hành động của mình. Vì thế, 
chúng ta nên cố gắng để có thể sử dụng bản thân 
và hành động của mình theo cách tốt nhất. Sự 


thực hành chánh niệm và xả ly hay buông bỏ có 


125 


Thiên sư Oftamasara 


thê thay đổi hành động và cuộc sông của chúng ta. 
Chúng ta có thể nói rằng chánh niệm cùng với xả 
ly, buông bỏ đưa lại tất cả các việc thiện pháp, tất 
cả những quả tốt đẹp. Bản thân sự buông bỏ là 


nhân tốt nhất và sẽ cho quả tốt nhất. 


Câu hỏi 42: Ngài nói rằng buông bỏ là 
một loại hành động của tâm. Để có được sự xả 
ly, chúng ta phải đạt được Tuệ Xả Hành. Một 
người mới hành thiền có thể xả ly được không, 


khi chưa có được Tuệ mỉnh sát này? 


Thiền sư Ottamasara: Sự thực hành chánh 
niệm và xả ly là nhân cho Tuệ Xả Hành 
(Sankharupekka nana). Tuệ Xả Hành là nhân cho 
sự xả ly cao hơn. Chúng ta phải bắt đầu từ những 
sự xả ly nhỏ, cố gắng xả ly khỏi điều chúng ta 
hiểu và điều chúng ta có khả năng xả ly. Những 
sự xả ly nhỏ là nhân cho sự xả ly lớn hơn. Không 


có những xả ly nhỏ, sẽ không có những xả ly lớn 


126 


Thiên sư Oftamasara 


hơn. Sự buông bỏ nhỏ có thể là nhân đưa đến sự 
hiểu biết nhỏ và sự xả ly nhỏ. Sự buông bỏ lớn có 
thể đưa đến sự hiểu biết đúng lớn hơn và sự xả ly 


lớn hơn. 


Tất cả chúng ta đã quen với việc học cách 
làm như thế nảo, làm cái gì, khi nào làm và làm ở 
đâu. Chúng ta ít khi học cách làm thế nào để 
buông bỏ các hành động của mình, làm thế nào để 
buông bỏ nơi chốn, làm thế nào để buông bỏ 
phương pháp và làm thế nào để buông bỏ thời 
gian. Xã hội hiếm khi dạy chúng ta sự thực hành 
xả ly hay buông bỏ nhưng chúng ta có thể học 
Giáo Pháp của Đức Phật và chúng ta có thể tự 


thực hành chánh niệm và xả ly. 


Là một thiền sinh, tôi đã được rèn luyện để 
thiền và chánh niệm nhưng tôi không được dạy xả 
ly. Tôi phải học xả ly và buông bỏ qua thực hành. 
Thực hành buông bỏ và xả ly rất khó nghe, khó 


127 


Thiên sư Oftamasara 


nói và khó thực hành. Để không đi trệch khỏi Con 
đường Trung Đạo, tất cả chúng ta cần phải chánh 


niệm và xả ly. 


Câu hỏi 43: Theo lời dạy của Đức Phật, 
có hai loại bản chất là thật và thường hằng. 
Một là Bản Chất Thường Hằng Gốc (Diệt Đệ) 
và Bản Chất Vô Thường Gốc (Khổ Đệ). Có 
phải là bản chất luôn luôn sinh, diệt cũng chỉ 
biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, như là 


Bản Chất Thường Hằng Góc? 


Thiền sư Ottamasara: Bản Chất Vô 
Thường Ngụy Tạo hay Sự Thật Ngụy Tạo chỉ đề 
sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm 
mà thôi, mà không dính mắc. Cũng như thế, Bản 
Chất Vô Thường Gốc hay tiến trình luôn luôn 
sinh-diệt cũng chỉ để biết, chỉ để kinh nghiệm mà 


không dính mắc. 


128 


Thiên sư Oftamasara 


Chúng ta đã quen với việc bị dính mắc vào 
Bản Chất Vô Thường Ngụy Tạo hay Sự Thật 
Ngụy Tạo. Nếu chúng ta nhìn từ góc độ ngụy tạo, 
thì các Sự Thật Ngụy Tạo là ai đó hay cái gì đó có 
thể bị nắm giữ, có thể bị dính mắc. Chúng ta đã 
quen với việc hiểu Sự Thật Ngụy Tạo là ai đó 
hoặc cái gì đó. Nếu chúng ta tin tưởng vào con 
mắt mình và trí thông minh của mình, thì tôi hay 
bạn, đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già, mặt trời, bầu 


trời, các vì sao, mặt trăng, tât cả đêu có vẻ là thật. 


Chúng ta đã quen nhận cái chúng ta thấy và 
trí thông minh của mình là thật. Điều này có nghĩa 
là bất cứ cái gì chúng ta thấy và biết đều trở nên 
thật. Nhưng cái thấy của chúng ta hay trí thông 
minh của chúng ta chỉ là Sự Thật Ngụy Tạo, 
không phải là Sự Thật Gốc. So sánh với Sự Thật 
Gốc, chúng ta không thê nói Sự Thật Ngụy Tạo là 
Sự Thật Gốc. So sánh với một nơi nào khác thì 


chúng ta nói đây là trường thiền nhưng nếu chúng 
129 


Thiên sư Oftamasara 


ta so sánh với Sự Thật Gốc, không có nơi chốn, 
không có trường thiền. Chúng ta luôn sử dụng sai 
lầm Sự Thật Ngụy Tạo với ý niệm về ai đó hoặc 
cái gì đó là thực tại. Do không biết Sự Thật Gốc, 
bất cứ khi nào chúng ta sử dụng Sự Thật Ngụy 
Tạo thì hiểu biết sai lầm và dính mắc (cũng) đang 


kiểm soát tất cả hành động của chúng ta. 


Vì sự hiểu biết sai lầm và dính mắc, chúng 
ta không thể thấy Sự Thật Ngụy Tạo là Sự Thật 
Ngụy Tạo. Chúng ta hiểu lầm Sự Thật Ngụy Tạo 
là thực tại. Nếu như chúng ta thấy bộ phim là 
thực, tất cả hình ảnh và âm thanh sẽ trở nên sống 
động. Nếu chúng ta thấy bộ phim chỉ là bộ phim, 
nếu chúng ta không quên rằng chúng ta đang xem 
phim thì hình ảnh, âm thanh sẽ không trở thành 
thực tại. Đằng sau tất cả những hành động theo 
thói quen về thân, khẩu, ý của chúng ta, luôn có 


sự nắm 1ữ Ít nhất một Sự Thật Ngụy Tạo. 


150 


Thiên sư Oftamasara 


Tất cả các hành động theo thói quen của 
chúng ta được làm với sự dính mắc, mà không 
phải là chỉ làm mà thôi, không theo Con đường 


Trung Đạo. 


Chúng ta biết mình là loài người vì chúng 
ta thấy bản thân chúng ta từ góc nhìn của một con 
người. Trong trường hợp này, chúng ta đang nắm 
giữ Sự Thật Ngụy Tạo về con người và loài vật. 
Chúng ta biết bản thân chúng ta là một người đàn 
ông hay một phụ nữ vì chúng ta nhìn dưới góc 
nhìn của một người đàn ông hay một phụ nữ. 
Trong trường hợp này, các hành động của chúng 
ta không phải đang chỉ làm mà thôi mà dựa trên 
Sự Thật Ngụy Tạo về đàn ông hay đàn bà. Chỉ 
làm mà thôi là làm mà không có sự dính mắc vào 


Sự Thật Ngụy Tạo. 


Chúng ta biết mặt trời hay bầu trời là vật 


không có sinh mạng bởi vì chúng ta nhìn từ góc 


151 


Thiên sư Oftamasara 


độ của chúng sinh và không phải chúng sinh. 
Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy sự 
dính mắc hay nắm giữ vào Sự Thật Ngụy Tạo về 
chúng sinh và không phải chúng sinh. Chúng ta 
đang sử dụng chính bản thân mình. Để chỉ sử 
dụng thôi, chúng ta phải có khả năng buông bỏ 
thói quen nắm giữ vào Sự Thật Ngụy Tạo. Đôi 
khi, chúng ta có thể sử dụng bản thân chúng ta 
như là những bệnh nhân hay trẻ hoặc già, v.v... 
đôi khi chúng ta sử dụng bản thân mình như một 
thiền sinh. Chúng ta không có khả năng sử dụng 
mà không nắm giữ vào Sự Thật Ngụy Tạo. Để chỉ 
sử dụng mà thôi, chúng ta phải có khả năng buông 
bỏ tất cả các thói quen về tâm của mình. Chúng ta 
không thê nắm giữ hay bị dính mắc vào Bản Chất 
Thường Hằng Gốc. (Nhưng) chúng ta có thể hiểu 
Sự Thật Ngụy Tạo — Nghĩa là chúng ta có thể năm 


giữ và dính mắc vào nó (vào Sự Thật Ngụy Tạo) 


132 


Thiên sư Oftamasara 


Bản Chất Vô Thường Gốc hay tiễn trình 
luôn luôn sinh diệt không giống như chúng ta 
vẫn thường biết. Chúng ta đã quen với việc biết 
sự sinh và diệt của cái gì đó. Nhưng lại không 


quen với việc chỉ biệt tiên trình sinh và diệt. 


Để có khả năng biết được Bản Chất Vô 
Thường Góc, chúng ta phải có thể xả ly khỏi Bản 
Chất Vô Thường Ngụy Tạo. 


Để biết sự sinh và diệt của cái gì đó hay ai 
đó thì không khó. Chúng ta có thể hiểu bằng cách 
thực hành. Chúng ta có thể hiểu rằng một năm 
sinh và diệt, một tháng sinh và diệt, một tuần sinh 
và diệt, một ngày sinh và diệt, một giờ sinh và 
diệt, một phút, một giây đó sinh và diệt. Đây là 
tiến trình sinh và diệt của thời gian, chỉ là Bản 
Chất Vô ThườngNgụy Tạo. Sự sinh diệt của “a1 
đó”, “cái gì đó” cũng chỉ là Bản Chất Vô Thường 
Ngụy Tạo. 


133 


Thiên sư Oftamasara 


Bản Chất Vô Thường Gốc chỉ là một tiễn 
trình sinh và diệt, xuất hiện và biến mắt từng 
khoảnh khắc, một triệu lần trong một cái chóp 
mắt. Bản Chất Vô Thường Gốc không phải là 


59% 


“cái gì đó” hay “ai đó”. 


Bản Chất Vô Thường Gốc thì cũng không 
phải là chúng sinh vô tình. Cái chúng ta biết về 
chúng sinh vô tình chỉ là những vật mang tính vật 
chất, là cái gì đó. Quý vị không thể nắm giữ hay 
bị dính mắc vào Bản Chất Thường Hằng Gốc. 


Biết Bản Chất Vô Thường Gốc cũng nên 
chỉ biết mà thôi, không phải là cái gì đó. Chúng ta 
không thể năm giữ và bị dính mắc vào cái biết về 
Bản Chất Thường Hằng Góc. Vì thế, Bản Chất Vô 
Thường Gốc có thể giúp chúng ta tự do khỏi sự 
hiểu biết sai lầm và dính mắc. Biết về Bản Chất 
Vô Thường Gốc có thể được gọi là Trí Tuệ Gốc 


đầu tiên mà chúng ta không thể năm giữ như là 


134 


Thiên sư Oftamasara 


của riêng mình. Đề biết Bản Chất Vô Thường Gốc 
hay là để cho Trí Tuệ Gốc đầu tiên xuất hiện, 
chúng ta phải có khả năng chỉ làm thôi, chỉ sử 
dụng thôi, chỉ kinh nghiệm mà không dính mắc. 
Khi có sự biết về Bản Chất Vô Thường Gốc hay 
là Trí Tuệ Gốc đầu tiên xuất hiện, chúng ta phải 


có găng biết liên tục trong vài phút. 


Sự xuất hiện liên tục của Trí Tuệ Gốc đầu 
tiên là nhân cho sự xuất hiện của Trí Tuệ Gốc 
mà biết được Bản Chất Thường Hằng Gốc hay 
là Niết Bàn. Nếu như không biết Bản Chất Vô 
Thường Gốc, chúng ta không thể biết Bản Chất 
Thường Hằng Gốc. Nếu chúng ta không thể kết 
nổi đến Trí Tuệ Gốc đầu tiên hay Sự Thật Gốc, 
chúng ta không bao giò có thể tiếp xúc được đến 
Trí Tuệ Gốc hay Sự Thật Gốc. 


Chúng ta phải cố gắng chỉ sử dụng thôi, chỉ 
làm thôi, chỉ kinh nghiệm thôi Bản Chất Vô 


155 


Thiên sư Oftamasara 


Thường Gốc hay Sự Thật Gốc. Chúng ta phải cố 
găng để chỉ sử dụng thôi, chỉ làm thôi, chỉ kinh 
nghiệm thôi Bản Chất Vô Thường Ngụy tạo hay 
Sự Thật Ngụy Tạo. Nhưng tất cả chúng ta cũng 
cần có găng để chỉ kinh nghiệm thôi Bản Chất Vô 
Thường Gốc. Chúng ta chỉ quen năm giữ hay bị 
dính mắc vào Sự Thật Ngụy Tạo mà chúng ta 
không thể nắm giữ hay bị dính mắc vào Sự Thật 
Gốc hay Bản Chất Vô Thường Gốc. Để Trí Tuệ 
Gốc đầu tiên xuất hiện để biết Sự Thật Gốc, 
chúng ta phải có khả năng xả ly khỏi Sự Thật 
Ngụy Tạo và khỏi Bản Chất Vô Thường Ngụy 


Tạo. 


136 


Thiên sư Oftamasara 
CHƯƠNG VI 


KHÔNG CHÓI BỎ, KHÔNG DÍNH MẮC 


tk 


Câu hỏi 44: Cái gì là cần thiết khi thực 


hành thiền minh sát? 


Thiền sư Ottamasara: Ban đầu, quý vị 
phải cô biết tâm mình. Chúng ta luôn luôn bận rộn 
với tâm và thân, tin rằng đó là cái gì đó chúng ta 
sở hữu. Chúng ta nghĩ thân này là của mình, tâm 
này là của mình. Sự hiểu biết đó là sai. Sự Thật là 
chỉ sử dụng thôi, chỉ kinh nghiệm thôi và chỉ đề 
chánh niệm. Sự Thật của tâm và thân là chỉ sử 
dụng thôi, chỉ kinh nghiệm thôi và chỉ để chánh 
niệm thôi. Sự Thật không phải là ai đó, không 
phải cái gì đó. Chúng ta đã quen với việc hiểu tâm 


và thân là cái gì đó chúng ta sở hữu. 


137 


Thiên sư Oftamasara 


Chúng ta hành thiền để biết Sự Thật về tâm 
và thân mà chúng ta đang sử dụng. Trên thực tế, 
tâm và thân chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh 
nghiệm mà thôi, chỉ để chánh niệm mà thôi. Tất 
cả các hành động về thân, khẩu, ý đều chỉ để làm 
và để chánh niệm thôi. Bất cứ điều gì diễn ra đối 
với thân và tâm chỉ để kinh nghiệm, chỉ để chánh 
niệm, không phải để nghĩ răng cái gì đó, ai đó là 
thật. Nó (thân) có thể nóng hoặc lạnh. Quý vị có 
thê buồn khổ hay hạnh phúc. Bất cứ điều gì xảy ra 
đối với thân và tâm chỉ để sử dụng, chỉ để chánh 
niệm thôi. Đừng nghĩ điều đó là thực tại hay có 
tầm quan trọng thực sự. Đừng nghĩ về điều đó 


như là cái gì đó hay ai đó có thực. 


Chúng ta đang sử dụng hiểu biết sai lầm. 

Mục đích của việc hành thiền là để tự do khỏi sự 
hiểu biết sai lầm. Để tự do khỏi sự hiểu biết sai 
lầm, quý vị phải hành thiền, giữ giới và làm các 
thiện pháp. Làm các thiện pháp là đang sử dụng 
138 


Thiên sư Oftamasara 


cuộc sông của mình, các phầm chât của mình và 
trí thông minh của mình theo cách đúng, không 


phải cho bản thân mà là cho tất cả. 


Nếu quý vị đang làm việc cho bản thân 
mình, điều đó không có nghĩa rằng quý vị đang 
làm các thiện pháp. Nếu như quý vị đang làm việc 
cho những người khác, cho mọi người, điều đó có 
nghĩa là quý vị đang làm các thiện pháp. Nếu quý 
vị đang làm việc mình muốn làm, nói điều mình 
muốn nói, nếu quý vị ở nơi quý vị muốn ở, điều 
đó có nghĩa là đang không làm việc thiện pháp. 
Giữ giới, không nói dối, không làm tốn thương 
người khác, không trộm cắp tài sản của người, 
không uống rượu và các chất say - đó là những 
điều chúng ta nên làm. Bất cứ điều gì quý vị làm, 
quý vị nên chú ý không phá giới. 

Thiền liên quan đặc biệt đến tâm. Chúng ta 
sử dụng tâm cho ham muốn của mình, không phải 


159 


Thiên sư Oftamasara 


cho việc làm các thiện pháp. Làm các thiện pháp 
với tâm của chúng ta có nghĩa là đang cô găng 


hành thiền. 


Quý vị phải cỗ gắng thư giãn tâm và thân, 
quý vị phải nhắm mắt lại. Thay vì nghĩ đến điều 
gì đó, hãy chú ý đến hơi thở. Chúng ta luôn luôn 
thở, vì thế, có cảm giác xúc chạm hay những gì 
diễn ra hiện tại ở mũi hoặc gần mũi, gây ra bởi 
hơi thở vào, hơi thở ra. Quý vị phải ghi nhận cảm 
giác xúc chạm này hay những gì đang diễn ra nơi 
mũi hoặc dưới cánh mũi. Sự thực hành này đưa 


đến cái biết về Sự Thật của tâm chúng ta. 


Nếu quý vị chú ý đến mỗi cá nhân, nơi 
chốn, gia đình, đất nước của mình, như thế không 
có nghĩa là đang làm việc thiện pháp. Quý vị hiểu 
lầm bản thân mình là một ai đó. Quý vị hiểu lầm 


tâm là một thực thể của quý vị. Sự hiểu biết đó là 


140 


Thiên sư Oftamasara 


sai lầm. Nếu như quý vị không hành thiền, hiểu 


biệt của quý vị là sai lâm một cách rât tự nhiên. 


Bằng cách thư giãn thân tâm, quý vị phải cố 
găng buông bỏ sự năm giữ thân và tâm là thực 
hay có tầm quan trọng thực sự. Bất cứ khi nào 
chúng ta sử dụng thân và tâm thì đều có sự nắm 


ø1ữ, năm giữ chúng là của mình, là thực sự tôn tại. 


Trên thực tế, thân tâm của chúng ta chỉ để 
sử dụng mà thôi, chỉ để chánh niệm mà không 
phải để chối bỏ, không phải để dính mắc (coi nó) 
là thật sự tồn tại. Chú ý đến hơi thở là để hiểu 
thân và tâm như chúng thực sự là. Trên thực tẾ, 
Sự Thật Gốc là Bản Chất Vô Thường Luôn Mới 
(bản chất luôn luôn sinh và diệt) mà không phải là 
cái gì đó, không phải là ai đó. 

Vì không biết Sự Thật về Bản Chất Vô 


Thường Luôn Mới, chúng ta hiểu lầm tâm và thân 


mình là cái gì đó hay ai đó. Nếu chúng ta không 
141 


Thiên sư Oftamasara 


thiền, tâm sẽ hướng ra bên ngoài thân, với đối 
tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, vì thế tâm luôn 
bận rộn với cuộc sông bình thường. Hành thiền có 
nghĩa là chúng ta phải chánh niệm về những gì 
diễn ra hiện tại của thân và tâm và qua sự chánh 
niệm theo cách nảy, chúng ta sẽ có khả năng hiểu 


được Sự Thật là Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. 


Mục đích của hành thiền là chánh niệm vào 
bên trong. Nếu quý vị không thiền, tâm sẽ bận rộn 
với (đối tượng) bên ngoài thân. Khi quý vị hành 
thiền, quý vị phải chánh niệm bên trong thân. 
Theo cách nảy, quý vị có thể hiểu về tâm và thân. 
Quý vị nghĩ tâm và thân là cái gì đó của quý vị 
nhưng Sự Thật là Bản Chất Vô Thường Luôn 
Mới, không phải cái gì đó, không phải ai đó. Mặc 
dù chúng ta đang sử dụng thân và tâm, chúng ta 
không biết về Sự Thật của thân và tâm. Nghĩa là 


sự hiểu biết của chúng ta là sai. Sự Thật Gốc là 


142 


Thiên sư Oftamasara 


Bản Chất Vô Thường Luôn Mới, luôn luôn thay 
đối, không phải cái gì đó, không phải ai đó. 


Câu hỏi 45: Con phải hành thiền như thế 


nào khi ngôi thiên? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải cố gắng 
biết bất cứ điều gì diễn ra đối với thân, đối với 
tâm, một cách tự nhiên. Thân luôn thay đổi, tâm 
cũng luôn thay đổi. Điều bạn phải làm là hay biết 
những gì đang diễn ra hiện tại trong mọi lúc. 
Chánh niệm trên sự sinh khởi hiện tại một cách 
đơn thuần, không với ý niệm “tôi” hay “bạn”, “ai 


đó” hay “cái gì đó”. 


Đừng nghĩ về bản thân hoặc người khác. 
Đừng nghĩ về thời gian hay nơi chốn. Cố găng chỉ 
hành thiền mà thôi. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, 
cô gắng biết tâm hạnh phúc một cách đơn thuần, 
không với ý niệm “al đó” hay “tôi”. Bạn không 
được chối bỏ bất cứ điều gì diễn ra đối với thân và 

143 


Thiên sư Oftamasara 


tâm cũng không được dính mắc vào bât cứ điêu gì 


đang diễn ra đôi với thân tâm của mình. 


Các tâm và các thân không khác nhau 
nhiều. Cái mà bạn phải làm là chánh niệm trên 
những gì đang diễn ra ở hiện tại, chánh niệm trên 
tình huống hiện tại của thân và tâm. Khi làm như 
vậy, bạn phải cần thận để không dính mắc và cũng 
không chối bỏ điều diễn ra hiện tại hay tình huống 


hiện tại. 


Hãy cố găng tự do khỏi việc chối bỏ những 
gì diễn ra hiện tại cũng như tình huống hiện tại. 
Bạn có thể cảm thấy khỏe, bạn có thể cảm thấy 
yếu. Bất cứ điều diễn ra trong tâm và thân, bạn 
phải chánh niệm vào điều diễn ra hiện tại. Bạn 
không nên vui hay buồn. Theo cách đó, bạn sẽ 
hiểu cái tâm không phải là tâm của bạn. Tâm chỉ 
là tâm, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để chánh niệm 


mà thôi, không phải để dính mắc hay chối bỏ, 


144 


Thiên sư Oftamasara 


không phải cái gì đó, không phải ai đó. Để biết 


được Sự Thật về tâm, bạn phải hành thiền. 


Những ý niệm về cái gì đó hay mọi thứ, ai 
đó hay tất cả mọi người, đó là những vấn đề thực 
sự. Sự Thật không phải là cái gì đó, không phải là 
ai đó mà chỉ để sử dụng, chỉ làm, chỉ để chánh 


niệm, chỉ đê kinh nghiệm mà thôi. 


Do dính mắc mà chúng ta chăm lo cho bản 
thân quá nhiều. Trên thực tế, Sự Thật là Vô ngã, 
không có ai cả. Quý vị nghĩ rằng có cái ngã, có ai 


đó. Sự Thật là không al cả. 


Do dính mắc mà bạn thấy cái gì đó, bạn 
thấy ai đó, bạn thấy cái cây, bạn thấy bầu trời là 
thực tại, bởi vì có sự dính mắc. Bất cứ cái gì 
chúng ta làm, chúng ta làm với sự dính mắc, dính 
mắc vào chúng sinh, dính mắc vào không phải 


chúng sinh (hay các đồ vật). Đó là tại sao bất cứ 


145 


Thiên sư Oftamasara 


điều gì chúng ta thấy, chúng ta thấy đó là cái gì 


đó, vì sự dính mặc vào cái gì đó. 


Do dính mắc vào nơi chốn, bạn hiểu rằng 
“đây là đất nước tôi”. Sự hiểu biết này đến từ sự 
dính mắc vào nơi chốn. Do dính mắc vào tài sản, 
như là “đây là hành lý của tôi”, “đây là bạn tôi”, 
bất cứ điều gì chúng ta làm, đều có sự dính mắc ở 
đó. Đó là tại sao chúng ta không thể hiểu được Sự 
Thật Gốc là Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. 


Nếu không có dính mắc, bạn có thể thấy Sự 
Thật về Bản Chất Vô Thường Luôn Mới rất rõ 
ràng. Khi chúng ta thấy, chúng ta thấy cái gì đó 
hay ai đó là thực tại hoặc có tầm quan trọng thực 
sự. Vì dính mắc, chúng ta không thể thấy một 
cách rõ ràng Sự Thật về Bản Chất Vô Thường. Do 
dính mắc là cái gì đó, ai đó, dính mắc vào chúng 
sinh, không phải chúng sinh, chúng ta nghĩ về bất 
cứ điều gì chúng ta thấy là chúng sinh hay không 


146 


Thiên sư Oftamasara 


phải chúng sinh, vì dính mặc vào cái chúng ta 


thấy. 


Nếu không có sự dính mắc, thấy sẽ chỉ là 
thấy, nghe sẽ chỉ là nghe, làm sẽ chỉ là làm, chánh 
niệm sẽ chỉ là chánh niệm mà không có sự dính 
mắc. Vì đính mắc vào đàn ông hay đản bà là thực 
tại, quý vị thấy “đây là đàn ông”, “đây là đàn bà”. 
Nếu như không có dính mắc, quý vị có thể thấy 
Bản Chất Vô Thường như nó là. Sự Thật là: Bản 
Chất Vô Thường Luôn Mới, không phải cái thân 
hay cái tâm, chỉ là Bản Chất Vô Thường Luôn 
Mới mà thôi. Khi bạn biết Sự Thật, sẽ không có 


dính mắc. 


Nêu có dính mặc, sẽ không có Giác ngộ. 
Nêu có xả ly, sẽ có Giác ngộ. Mục đích của việc 


hành thiền là đạt đến Giác ngộ. 


Để hiểu được hai loại Sự Thật Gốc, Bản 
Chất Vô Thường Luôn Mới và Bản Chất Thường 
147 


Thiên sư Oftamasara 


Hằng, cần phải hiểu răng điều chúng ta đang biết 
hiện giờ chỉ là Sự Thật Ngụy Tạo. Tất cả những gì 
chúng ta tưởng, tâm và thân, cuộc sống, chúng 
sinh, không phải chúng sinh, tất cả đều chỉ là Sự 
Thật Ngụy Tạo. Không có Sự Thật Ngụy Tạo là 
thường hằng. Sự Thật Gốc là Bản Chất Vô 
Thường Luôn Mới và Bản Chất Thường Hằng 
(hai bản chất đó) không bao giờ thay đổi (luôn 


đúng) và là vĩnh viên. 


Câu hỏi 46: Có phải Ngài nói mục đích 


của hành thiên là sự kêt thúc của dính mắc? 


Thiền sư Ottamasara: Mục đích của thiền 
là để tự do khỏi dính mắc. Dính mắc luôn có trong 
tâm, dính mắc vào chúng sinh, không phải chúng 
sinh. Nó sinh khởi vì không biết Sự Thật Gốc là 
Bản Chất Vô Thường Luôn Mới và Bản Chất 
Thường Hằng, (hai bản chất đó) không bao giờ 


thay đôi và là vĩnh viên. 


148 


Thiên sư Oftamasara 
CHƯƠNG IX 


BUÔNG BỎ THÓI QUEN NÁM GIỮ 


Chùa Thái - Wat Ananda - Singapore, March 
2014 


tk 


Câu hỏi 47: Để buông bỏ, con nghĩ rằng 
con nên nhận ra là con đang năm giữ. Đôi khi 
con không nhận ra là con đang nắm giữ khi 
con đang làm điều đó, nhưng sau đó, con có 


nhận ra. 


Khi con hay biết rằng con đang nắm giữ 
thì con buông bỏ sự nắm giữ, sự dính mắc đó. 
Con đọc trong một bài phỏng vấn Thiền sư: 
“Đừng dính mắc vào sự hay biết (tỉnh giác)” 


nhưng theo con, nếu con không hay biết thì con 


149 


Thiên sư Oftamasara 


sẽ năm giữ, làm sao con có thê buông bỏ được 


sự năm giữ? 


Thiền sư Ottamasara: Để buông bỏ sự 
năm giữ, bạn phải cố gắng hiểu sự nắm giữ hiện 
tại trong tâm bạn. Đề biết sự nắm giữ hiện tại, bạn 
phải chánh niệm vào cái mà tâm đang tự động làm 
việc. Sự chánh niệm trên tâm này phải đi kèm với 
sự xả ly. Theo cách này, tâm của bạn sẽ tự do và 


bạn có thê hiệu về cái mà tâm đang tự động làm. 


Tâm đang nắm giữ, năm giữ quá khứ, 
tương lai, âm thanh, mùi, v.v... bạn càng nhận 
biết sự năm giữ của tâm này, thói quen năm giữ sẽ 
ngày càng ít đi. Nếu bạn không chánh niệm vào 
cái tâm đang làm, bạn không thể kiểm soát thói 
quen năm giữ của tâm. Bạn càng chánh niệm về 
hành động nắm giữ của tâm, càng ít hành động 
năm giữ diễn ra. Nghĩa là bạn nên có khả năng 


buông bỏ những hành động thân, khẩu, ý không 


150 


Thiên sư Oftamasara 


cần thiết thông qua việc chánh niệm. Nhưng 


chánh niệm nên cùng với sự xả ly. 


Nếu bạn chánh niệm trên hành động của 
thân và tâm với ý niệm về bản thân hoặc thực thê 
thuộc về ai đó, sự chánh niệm của bạn là cùng với 
sự dính mắc. Theo cách này, bạn không thể hiểu 
được hành động nắm giữ của tâm và không thể 


buông bỏ nó. 


Câu hỏi 48: Đôi khi con không hay biết 
tâm nhưng con nhớ rằng thỉnh thoảng, trước 


đây, con đã có sự nắm giữ (chấp) như thế. 


Nếu con hay biết về khoảnh khắc hiện 
tại, liệu con có thể quan sát sự dính mắc hiện 
tại? Liệu hay biết về khoảnh khắc hiện tại có 
thể giúp con biết về cái con đang nắm giữ và 


buông bỏ nó? 


lội 


Thiên sư Oftamasara 


Thiền sư Ottamasara: Để buông bỏ sự 
năm giữ, có hai thứ bạn phải làm: bạn phải buông 
bỏ những hành động không cần thiết cả về thân, 
khẩu, ý; và bạn phải cô găng làm các việc thiện 
pháp như là các hành động thân, khẩu, ý cần thiết 
bao gồm hành thiên, bố thí và giúp đỡ người khác. 
Những hành động thiện đó là cần thiết. Nói về 
việc thiện pháp, nói về hành thiền cũng là cần 
thiết. Nghĩ về hành thiền, nghĩ về làm các việc 
thiện pháp cũng là cần thiết. Đề hiểu Sự Thật từng 
sát na hiện tại của tâm, bạn phải buông bỏ các 
hành động không cần thiết và bạn phải có khả 


năng làm các hành động cần thiết. 


Câu hỏi 49: Vậy thì suy nghĩ về việc 
không làm các hành động không cần thiết, lời 
nói không cần thiết, không làm (tạo ra) các 
tình huống không cần thiết, điều này cũng cho 


phép con buông bỏ mọi sự nắm giữ chứ? 


152 


Thiên sư Oftamasara 


Thiền sư Ottamasara: Giảm các hành 
động không cần thiết và làm các hành động cần 
thiết, cả hai đều cần, nhưng trong khi bạn dừng 
các hành động không cần thiết, bạn phải chánh 
niệm về cái tâm của mình. Cũng như trong khi 
làm các việc thiện pháp, bạn phải chánh niệm chỉ 


trên cái tâm, cân bằng, xả ly và thanh tịnh. 


Thay vì đặc biệt chú ý đến bản thân hay 
thân của mình, hãy chỉ chú ý đến tâm của bạn; 
hãy chánh niệm về tâm mà không dính mắc. 
Trong khi giảm các hành động không cần thiết và 
trong khi làm các hành động cần thiết, hãy chăm 
lo đến tâm của mình. Cân bằng và thanh tịnh qua 
sự hiểu biết đúng rằng bất cứ điều gì diễn ra tại sát 
na hiện tại chỉ để sử dụng cho việc chánh niệm mà 
thôi. Theo cách này, thói quen nắm giữ của tâm sẽ 


ngày càng ít hơn. 


153 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 50: Làm thế nào để chúng ta biết 
rằng mình đang thực hành đúng, như là chỉ 
đang làm mà thôi, không với sự dính mắc hoặc 


là đang chánh niệm cùng với xả ly? 


Thiền sư Ottamasara: Nếu như bạn nghĩ 
về đúng và sai, bạn đang không thực hành theo 
cách chỉ làm mà thôi, không với sự dính mắc. 
Buông bỏ những hành động không cần thiết và 
làm những việc thiện là ch? làm mà thôi. Không 
năm giữ những hành động này là thực hay thuộc 


về một aI. 


Khi năm giữ các hành động là thực hay 
thuộc về một thực thể hoặc một tự ngã, sẽ có suy 
nghĩ như là “liệu thế là đúng”, “thế có sai không?” 
Điều này có nghĩa là có sự dính mắc của tâm. Khi 
loại ý niệm này xuất hiện trong tâm, nó có nghĩa 
là bạn có sự nắm giữ về tâm. Cố gắng chỉ làm mà 


thôi, không nắm giữ vào hành động. Thông qua sự 


154 


Thiên sư Oftamasara 


chánh niệm cùng với sự hiêu biệt đúng, cô gắng 


buông bỏ thói quen năm giữ của tâm. 


Câu hỏi 51: Vậy thiền sinh có nên kiểm 


tra xem ý kiến của họ là sai hay đúng? 


Thiền sư Ottamasara: Nếu có sự hiểu biết 
sai lầm thì có sự nắm giữ hay dính mắc ở đó. Đó 
là tại sao, trong khi làm các việc thiện pháp như 
hành thiền, học Pháp, làm từ thiện, giúp đỡ người 
khác, v.v... bạn phải chú ý đến sự hiểu biết đúng, 
hiểu biết rằng bất cứ những gì diễn ra hiện tại của 
tâm và thân không phải để dính mắc hay chối bỏ, 
như là thuộc về ai đó hoặc một cá nhân. Nó chỉ để 
sử dụng mà thôi, chỉ chánh niệm mà thôi, chỉ kinh 


nghiệm mà thôi. 


Nếu có sự dính mắc, sẽ có ý tưởng “có 

đúng không?” hay “có sai không?”. Đó là bởi vì ý 

niệm về cái gì đó, về ai đó, cá nhân, bản ngã hay 
thực thẻ. 

155 


Thiên sư Oftamasara 


Khi bạn buông bỏ những hành động không 
cần thiết, cố gắng làm với sự hiểu biết đúng. Nếu 
có sự hiểu biết đúng, sẽ có sự buông bỏ đơn 
thuần, không với ý niệm về “tôi” hay “ai đó” hoặc 
“cá nhân”. Trong khi buông bỏ, chúng ta không 
nên dính mắc vào hành động buông bỏ, cố gắng 
chỉ buông bỏ, không có ý niệm về cái gì đó, ai đó. 
Quan trọng là chỉ làm mà thôi, không băn khoăn 


rằng đúng hay sai. 


Bây giờ tôi cũng đang làm các việc thiện 
pháp trong toàn bộ thời gian mà không với sự 
dính mắc. Có thể tôi cũng mắc sai lầm nào đó, ý 
tôi là tôi không thể làm theo cách đúng. Ví dụ, khi 
tôi giải thích với bạn về Con đường Trung Đạo 
cho sự giải thoát, hay thiền Minh sát, con đường 
đúng là chọn từ ngữ đúng để giải thích về Con 
đường Trung Đạo. Nếu tôi chọn từ sai, thì đó là 
sai lầm. Nhưng tôi không nắm giữ sự sai lầm đó là 


của tôi hay thuộc vê một cá nhân nào. Nêu như 
156 


Thiên sư Oftamasara 


bạn nghĩ “đây là hành động đúng hay là sai” thì 
đó là sai lầm. Ý tôi là tất cả các việc thiện pháp là 
chỉ làm mà thôi. Không nghĩ về việc liệu bạn có 


nên làm hay không. 


Đừng nghĩ bạn có nên thiền hay không. Suy 
nghĩ đó là sai.Nhưng khi bạn hành thiền, bạn có 
thể đi sai bởi vì bạn không thể hành thiền như (lẽ 
ra) bạn nên làm. Làm như bạn đang mong cầu là 
sai. Suy nghĩ “tôi sẽ thiền ở nơi tôi muốn thiền” 
cũng là sai vì có sự dính mắc vào nơi chốn. “Tôi 
sẽ thiền khi nảo tôi muốn thiền” cũng sai vì bạn 
chú ý đến ham muốn của mình. Nếu bạn nghĩ về 
việc liệu hành thiền là đúng hay sai, suy nghĩ đó 
cũng là sai lầm. 

Nếu bạn nghĩ “mình có nên giữ giới hay 
không đây?”, suy nghĩ đó cũng sai. Khi bạn giữ 
giới, đôi khi bạn có thể không hoàn toàn giữ 
được. Đó là lỗi nhưng đó không phải là vấn đề. 


157 


Thiên sư Oftamasara 


Giờ đây bạn hành thiền nhưng bạn đang không 
làm theo cách đúng. Đó không phải là vấn đề. Ban 
đầu, mới hành thiền, bạn sẽ không ở trên Con 
đường Trung Đạo một cách trực tiếp. Bạn sẽ theo 
cách này hay cách khác. Đó là sai nhưng không 
phải là vấn đề. Về sau, sẽ theo cách đúng. Đừng 
năm giữ vào sai hay đúng, chỉ đơn thuần làm khi 


đang làm mà thôi. 


Tất cả các hành động, tất cả các Sự Thật 
Ngụy Tạo, tất cả nhân và quả là chỉ được làm mà 
thôi, chỉ được kinh nghiệm mà thôi, không phải 
để bị dính mắc hay chối bỏ, không phải để bị nghĩ 
là thực sự tồn tại. Sự hiểu biết này là rất quan 


trọng khi thực hành thiền minh sát. 

Câu hỏi 52: Đôi khi cái gì đó là cần thiết 
và con thực sự thích làm nó. Trong trường hợp 
đó, con nên kiềm chế hành động của mình hay 


đè nén ham muôn của mình? 


158 


Thiên sư Oftamasara 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải xả ly khỏi 
tình huống hiện tại, thời gian hiện tại và hành 
động hiện tại. Ở đây thực hành để xả ly là có thể 
bởi vì ở trung tâm thiền của tôi, tôi đào tạo để 


thực hành như thế. 


Tình huống có thể tốt, mọi thứ tốt đẹp, 
nhưng cái bạn phải làm là xả ly khỏi tình huống, 
xả ly khỏi mọi thứ. Theo cách này, bạn sẽ ngày 
càng có khả năng hiểu con đường đúng nhiều hơn. 
Nếu có sự dính mặc vào tình huống (hay hoàn 
cảnh), bạn có thể chỉ hiểu về con người nơi đây, 
và về trung tâm. Nếu bạn có thể xả ly, bạn sẽ có 


khả năng hiểu được Sự Thật. 


Câu hỏi 53: Vê việc đè nén sự tham 


muốn, đó có phải là dừng tham? 


Thiền sư Ottamasara: Khi bạn chấp nhận 
dính mắc, thì là sai, khi bạn chấp nhận tham 


(Lobha), thì là sai. Ví dụ, bây giờ tôi đang ho, tôi 
159 


Thiên sư Oftamasara 


uống thuốc, điều đó là không cần thiết. Trên thực 
tế, tôi nên dừng những đồ uống ngọt không cần 
thiết và theo cách này, ho sẽ không xảy ra. Điều gì 
xảy ra thì không quan trọng. Chánh niệm cùng với 
xả ly khỏi cái gì đang xảy ra mới quan trọng. 
Theo cách này, bạn cũng phải dừng những hành 


động thân, khâu, ý không cần thiết. 


Bạn đang chấp nhận và nắm giữ sự tham 
muốn. Đó là sai. Nắm giữ cái gì đó nghĩa là bạn 
đang chấp nhận cái gì đó hay ai đó. Cái bạn phải 
làm là cố gắng dừng thói quen năm giữ đó của 


tâm. 


Bạn muốn kiểm soát sự dính mắc của mình. 
Điều này có nghĩa là bạn đang chấp nhận và nắm 
giữ sự dính mắc đó. Điều bạn phải làm là giảm 
những hành động không cần thiết. Nghĩ về mình 
với ý niệm về bản thân là không cần thiết. Nghĩ về 
điều đang diễn ra trong tâm cũng không cần thiết, 


160 


Thiên sư Oftamasara 


không coi đó là thực sự tồn tại hay quan trọng. Có 
găng giảm những hành động không cần thiết. Nếu 


như bạn nghĩ về điều bạn đang làm bây giờ với ý 


` 
A 6(_^ 939% ^ 13 


niệm vê “tôi” hay “cá nhân 


hay “bản thân”, điều 
đó là không cần thiết. Bạn phải cứ tiếp tục làm, 


mà không suy nghi. 


Suy nghĩ nghĩa là năm giữ trong tâm điều 


bạn đang làm. Nắm giữ là không cần thiết. 


Câu hỏi 54: Khi con đè nén sự tham 
muốn của con (lobha), nó dần dần giảm sự 
nắm giữ. (Như thế) có đúng không ạ? Có phải 
đè nén là chối bỏ tâm tham hay có gắng không 


theo nó? 


Cũng như thế, đôi khi nếu con cảm thấy 
ham muốn rất mạnh làm cái gì đó không cần 
thiết. Nếu lúc đó, có sự chánh niệm thì nó sẽ 
cho phép con không theo ham muốn. Nhưng 


đôi khi, điều đó không có tác dụng. Vì sợ ai đó 
161 


Thiên sư Oftamasara 


sẽ chê cười mình, thỉnh thoảng con đè nén ham 
muốn một cách tạm thời nhưng sau đó nếu con 
có cơ hội, con sẽ lại theo nó. Vì thế, khi tâm 
tham mạnh và trí tuệ không có ở đó, con nên 
làm gì? Con nên đè nén hay theo tham muốn 


(lobha)? 


Thiền sư Ottamasara: Đừng nghĩ về cái gì 
xảy ra với bạn. Bạn có thể cảm thấy tốt, bạn có 
thể cảm thấy tệ hay bạn cảm thấy cáu, nhưng 
đừng nghĩ về điều xảy ra với mình. Hãy nghĩ về 
việc chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ 


chánh niệm mà thôi. 


Chỉ chánh niệm mà thôi, chỉ làm mà thôi, 
chỉ kinh nghiệm mà thôi nghĩa là không chối bỏ, 
không dính mắc vào điều xảy ra. Nó không được 
được coi là thực tại hay như thực sự tồn tại. Bây 
giờ bạn đang hỏi về sự dính mắc, có nghĩa là có 


sự năm giữ trong tâm về điêu đó (vê sự dính mặc). 


162 


Thiên sư Oftamasara 


Nếu có sự nắm giữ trong tâm, bạn nên buông bỏ 
sự năm giữ hiện tại. Sự hiểu biết đúng là đề buông 
bỏ sự nắm giữ trong tâm. Do hiểu biết sai lầm, 
nắm giữ sinh khởi. Nếu có sự hiểu biết đúng, sẽ 


không có sự năm giữ. 


Câu hỏi 55: Làm thế nào để con thực sự 
buông bỏ, thay vì là chối bỏ - vì chối bỏ thì 
không phải là buông bỏ? Làm thế nào để con 
thay đổi lỗi lầm này? 

Thiền sư Ottamasara: Nhớ là chỉ làm mà 
thôi, không với sự dính mắc vào bất cứ hành động 
nào mà bạn muốn làm. Nhớ là chỉ kinh nghiệm 
mà thôi (chỉ chánh niệm thôi) bất cứ điều gì diễn 
ra trong tâm và thân ở khoảnh khắc hiện tại. 

Câu hỏi 56: Đó có phải là sự buông bỏ? 

Thiền sư Ottamasara: Đúng thế, nếu như 
có sự hiểu biết đúng, chỉ chánh niệm mà thôi hay 


163 


Thiên sư Oftamasara 


chỉ kinh nghiệm mà thôi sẽ diễn ra. Bạn là ai, tôi 
là ai hay tôi đang làm gì không phải là vấn đề. 
Không biết cái gì là sự hiểu biết đúng mới là vấn 
đề thực sự. Do hiểu biết sai lầm, ý nghĩ chối bỏ 
hay dính mắc xuất hiện trong bạn. Nếu có sự hiểu 


biết đúng, ý nghĩ đó sẽ dừng lại. 


Câu hỏi 57: Đê cải thiện sự hiệu biêt 
đúng và sự thực hành của con, có phải con nên 
quan sát trên Anatta (vô ngã) một cách liên 


tục? 


Thiền sư Ottamasara: Hãy để tâm đến 
tâm của bạn. Bạn không biết điều đang diễn ra 
trong tâm, đây mới là vấn đề. Nếu bạn nhận biết 
điều gì đang diễn ra trong tâm, sẽ không có câu 
hỏi như thế. Nếu bạn có thể chánh niệm với sự xả 
ly những gì đang diễn ra trong tâm bạn, tâm sẽ 


luôn bận rộn với chính nó và theo cách này, sẽ 


164 


Thiên sư Oftamasara 


không có những câu hỏi và cũng không cân những 


câu trả lỜI. 


Câu hỏi 58: Con nghĩ con nên chú ý đến 
tâm của con ở khoảnh khắc hiện tại, nhưng 
trong sách các bài Pháp của Thiền sư lại nói 
rằng chú ý đến tâm là dính mắc, vậy chúng ta 


cũng không nên chú ý đến nó không được? 


Thiền sư Ottamasara: Bây giờ có những 
hành động của tâm. (Nhưng) bạn không thê kiểm 
soát hành động của tâm. Đó là tại sao bạn không 
biết cái gì đang diễn ra trong tâm. Để chánh niệm 
trên cái đang diễn ra trong tâm, bạn phải cô găng 
buông bỏ những hành động về tâm không cần 
thiết. Chỉ dừng các hành động về tâm. Dừng tất cả 
các hành động và theo cách này, bạn sẽ hiểu điều 
diễn ra hiện tại, cái gì đang diễn ra trong tâm bạn 


tại khoảnh khắc hiện tại. 


165 


Thiên sư Oftamasara 


Tâm luôn luôn diễn ra và diệt đi mà chúng 
ta không biết. Không có sự tỉnh giác về Sự Thật 
đó. Nếu bạn muốn nói gì, (thế là) bạn nói điều đó. 
Nếu bạn tuân theo ham muốn của mình, nó sẽ 
không bao giờ kết thúc. Có rất nhiều câu hỏi, 
nhiều ham muốn. Nếu bạn có thể buông bỏ tất cả 
những hành động không cần thiết và có thể xả ly 
các hành động về tâm, câu trả lời sẽ xuất hiện một 


cách tự nhiên. 


Do bạn muốn biết cái gì đó, vì sự ham 
muốn đó, bạn không thể hiểu được hiện tại. Chỉ 
làm mà thôi nghĩa là đặt câu hỏi không với ham 
muốn. Chỉ tỉnh giác đơn thuần nghĩa là tỉnh giác 
không với dính mắc. Sự chú ý của chúng ta nên đi 
cùng với sự xả ly. Theo cách này, các hành động 
của chúng ta sẽ là chỉ hành động mà thôi, không 
với ham muốn hay dính mắc. Làm với sự dính 


mắc là sai lâm. Làm với sự xả ly (chỉ làm mà thôi) 


166 


Thiên sư Oftamasara 


là đúng. Đó là Con đường Trung Đạo cho hạnh 


phúc thực sự và tự do thực sự. 


CHƯƠNG X 


SỨC MẠNH XẢ LY 


Chùa Thái - Wat Ananda - Singapore, T3/2014 


(Bài phỏng vấn của nhóm theo Đạo Không 


Trung Quốc) 


tk 


Câu hỏi 59: Tại sao cần phải thực hành 
thiền Minh sát hay là Con đường Thanh Tịnh 


Trung Đạo? 


Thiên sư Ottamasara: Trong cuộc sông, 


chúng ta có nhiều kinh nghiệm. Một số kinh 


167 


Thiên sư Oftamasara 


nghiệm tốt, một số kinh nghiệm xấu. Nếu chúng 
ta không thê kiểm soát các hành động của tâm thì 
tâm của chúng ta sẽ không được chữa lành hoặc 


không thể được chữa lành. 


Sử dụng tâm rất là dễ. Nếu quý vị ốm, cơ 
thê thấy khó làm cái gì đấy như đi đâu đó hoặc ăn 
cái gì. So với thân thì tâm dễ cảm nhận, tưởng hay 
đánh giá, ham muốn hoặc nghĩ cái gì đó, ai đó, ở 
đâu đó hơn. Thậm chí, kế cả khi quý vị ốm, quý vị 
vẫn có thể sử dụng tâm đề cảm nhận, tưởng, đánh 
giá, ham muốn hoặc nghĩ cái gì đó. Rất khó kiểm 


soát tâm theo cách đúng đắn. 


Để giải quyết vẫn đề này, tôi đã huấn luyện 
mọi người thực hành thiền hay Con đường Thanh 
tịnh Trung Đạo để xả ly khỏi các hành động về 
thân, khẩu, ý. 


Tâm là (kẻ) đứng đầu. Khó buông bỏ được 


các hành động của thân và tâm nhưng có thể thực 
168 


Thiên sư Oftamasara 


hành buông bỏ hay xả ly khỏi các hành động của 
thân và tâm. Một trong những điều quan trọng 
nhất trong thiền là có khả năng buông bỏ các hoạt 
động của thân, khâu, ý. Nếu như quý vị không 
thiền, sẽ khó mà buông bỏ được hành động của 
tâm. Vì thế, khi thiền, quý vị phải tập trung vào 
một trong các đối tượng trên tâm hoặc trên thân. 


Đa phần mọi người tập trung vảo hơi thở. 


Câu hỏi 60: Làm thế nào để thực hành 
thiền Minh sát hay Vipassana để thực sự 


Thanh tịnh? 


Thiền sư Ottamasara: Thiền minh sát 
không phải chỉ là chánh niệm duy nhất trên một 
cái gì đó như là hơi thở hoặc sự phông xẹp ở 
bụng. Thiền minh sát là chánh niệm cùng với sự 
xả ly, đó là Con đường Trung Đạo để thực sự 


thanh tịnh. Đó là chánh niệm với sự buông bỏ ý 


169 


Thiên sư Oftamasara 


niệm về bản thân hay bản ngã hoặc cái gì đó, ai đó 


là thật hay thật sự quan trọng. 


Khi hành thiền, quý vị tập trung vào một 
đối trong các đối tượng trên tâm hoặc trên thân. 
Hầu hết mọi người tập trung vào hơi thở. Hơi thở 
diễn ra gần như là mọi lúc nhưng nếu chúng ta 
không chánh niệm, chúng ta không thể biết hơi 
thở. Nếu chúng ta không chánh niệm trên hơi thở 
thì thay vì thế, chúng ta sẽ chú ý vào cái gì đó, ai 


đó, hêt cái này đên cái khác, từng cái một. 


Nếu như quý vị nghĩ ai đó là thực và có tầm 
quan trọng, quý vị sẽ cảm thấy hạnh phúc hay đau 
khổ vì không có ai là hoàn hảo cả. Quý vị có thể 
mắc sai lầm, tôi cũng có thể mắc sai lầm. Nếu như 
quý vị nghĩ về ai đó, một cá nhân hay bản thân là 
một thực tại, tâm của quý vị sẽ không được chữa 


lành và không được an tịnh. 


170 


Thiên sư Oftamasara 


Tập trung vào hành động hiện tại của hơi 
thở mà không có ý niệm về tôi, cái gì đó, hay 
thuộc về ai đó, sẽ làm cho tâm quý vị thanh tịnh 
và an tĩnh. Đây là tiến trình tự nhiên, không cần 
thiết phải hít vào, thở ra một cách ép buộc (hay có 


chủ ý). 


Hơi thở tự nhiên diễn ra mọi lúc. Hãy cố 
găng chánh niệm trên hơi thở mà không có sự 
dính mắc. Càng có chánh niệm, tâm càng ồn định, 
an tịnh, tĩnh lặng và thanh bình. Bằng việc chánh 
niệm như thế, chúng ta có khả năng xả ly khỏi 
mọi thứ, trừ hơi thở. Chúng ta phải lựa chọn cái gì 
đó để quan sát nhằm xả ly khỏi mọi thứ (khác). 
Cái gì đó mà chúng ta chọn là đối tượng hành 


thiền, là hơi thở. 


Cô găng chánh niệm trên hơi thở hiện tại 
vào mọi lúc, một cách liên tục, theo cách nảy, quý 
vị sẽ có thê xả ly khỏi mọi thứ và mọi người. Chỉ 


171 


Thiên sư Oftamasara 


chú ý đến hơi thở bình thường với tâm xả hay với 
sự xả ly. Đây là sự thay đổi từ sức mạnh của sự 


dính mặc sang sức mạnh của sự xả ly. 


Nếu quý vị không thể buông bỏ suy nghĩ về 
tự ngã, về bản thân, về gia đình, về tài sản hoặc về 
công việc là thực sự tồn tại hoặc thực sự quan 
trọng, quý vị không thể chú ý vào hơi thở. Nếu 
như quý vị đặt nhiều sự chú ý hơn vào hơi thở mà 
không có ý niệm về cái gì đó, ai đó, cá nhân hay 
bản thân như là thực tại, quý vị sẽ có khả năng xả 


ly khỏi mọi thứ, mọi người. 


Theo cách này, quý vị đang phát triển sức 
mạnh của sự xả ly. Khi (thực hành) chánh niệm, 
quý vị phải hiểu như thế. Đây là sự hiểu biết đúng 


đăn vê chánh niệm, chánh niệm cùng với xả ly. 


Câu hỏi 61: Chối bỏ và dính mắc là hai 


cực đoan? 


đ7ờ 


Thiên sư Oftamasara 


Thiền sư Ottamasara: Nếu chúng ta 
không chánh niệm về hơi thở, chúng ta đang chối 


bỏ tiến trình thở, chối bỏ sự chánh niệm hơi thở. 


Chú ý đến tiền, công việc, thức ăn và sức 
khỏe, v.v... là thói quen truyền thống của tâm. Nó 
làm cho tâm không được thanh tịnh, căng thắng, 


sân hận, tham ái và năm gIữ. 


Hầu hết mọi người muốn có tiền, thức ăn, 
các mỗi quan hệ, sự nỗi tiếng và rất nhiều thứ 
khác, nghĩ chúng là có tầm quan trọng thực sự. 
Nếu chúng ta chú ý đến những cái này, tâm sẽ 
không được thanh tịnh. Nếu chúng ta có khả năng 
buông bỏ những hành động theo thói quen này 
của tâm, tâm sẽ càng ngày càng thanh tịnh hơn. 
Đây là sự chuyên hướng của tâm, từ mọi thứ sang 


đối tượng là hơi thở, thông qua sự hiểu biết đúng. 


Trong khi thực hành như thế, quý vị phải có 
sự hiểu biết đúng. Điều mà tôi đang chia sẻ đây là 
173 


Thiên sư Oftamasara 


sự hiểu biết đúng về thiền hay chánh niệm. Bất cứ 
cái gì xuất hiện trong tâm hay thân ở khoảnh khắc 


hiện tại chỉ là một đôi tượng cho sự chánh niệm. 


Đầu tiên, quý vị phải bắt đầu với hơi thở 
như là đối tượng hành thiền rồi sau đó, cái đau nồi 
lên, quý vị phải chánh niệm trên cái đau, rồi bất 
cứ cái gì ghi nhận được, đối tượng đó nên là 


những øì hiện tại đang diễn ra trên tâm và thân. 


Nếu quý vị ghi nhận trên hơi thở, cố găng 
chánh niệm trên hành động hiện tại của hơi thở. 
Nếu quý vị ghi nhận trên cái đau, cô gắng hay biết 
về những øì hiện tại đang diễn ra của cái đau. Nếu 
có mong muốn làm gì đó sinh khởi, ghi nhận ham 
muốn tại khoảnh khắc hiện tại đó và cỗ gắng hay 


biệt điêu đang diễn ra hiện tại của ham muôn đó. 


Nêu chúng ta ăn cái gì đó, ghi nhận trên sự 
ham muôn. Rôi quý vị sẽ thây răng hêt ham muôn 


này đến ham muốn khác xuất hiện liên tiếp. Sau 
174 


Thiên sư Oftamasara 


ham muôn ăn cái gì đó xuât hiện, một ham muôn 


khác lại xuât hiện, cho đên khi bạn đi ăn cái gì đó. 


Có thể hiểu được Sự Thật của ham muốn, 
đó không phải là cái gì đó chúng ta sở hữu. Điều 
tôi muốn nói là ham muốn của chúng ta chỉ là Sự 
Thật Ngụy Tạo. Đó chỉ là tính chất của một tiễn 
trình sinh và diệt, chính là Bản Chất Vô Thường 
Luôn Mới. Đó không phải là “của tôi” hay “của 
bạn”. Chúng ta phải cố gắng hiểu Sự Thật này. 
Chúng ta càng hiểu, chúng ta càng ít chú ý đến 
ham muốn. Theo cách này, chúng ta có thể xả ly 


khỏi các ham muôn. 


Như đôi với tôi, trước khi tôi hành thiên, tôi 
thường nghe theo các ham muôn của mình bởi vì 


tôi nghĩ đó là “của tôi”, “tôi muôn ăn”, “tôi muôn 
293% 6€ 33 éc 


ngủ”, “tôi muôn đọc”, “tôi muôn xem”, v.v... Tôi 


À 66 ^933 


đã cho rằng đó là “của tôi” hay tôi phải tuân theo 


175 


Thiên sư Oftamasara 


các ham muôn. Khi thiên, tôi đi đên hiệu biệt là 


733 66 


không phải “tôi”, “của tôi” hay “cái gì đó”. 


Càng ăn nhiêu thì ham muôn ăn càng nhiêu. 
Càng ngủ nhiêu thì càng nhiêu ham muôn ngủ 


xuât hiện. Đó là điêu tôi hiệu. 


Qua sự hiểu biết này, tôi có thể dừng việc 
tuân theo ham muốn của mình. Theo cách này, tôi 
cần ăn ít đi, ngủ ít đi. Tôi có khả năng xả ly các 
hành động của mình theo cách này. Tôi trở nên 
tha thiết kiểm soát bản thân và hành động của 
mình, cả thân, khẩu và ý. 

Câu hỏi 62: Thế còn thiền Minh sát, 
Chánh niệm và Con đường Thanh tịnh và Sự 
Thật, cái gì là vĩnh cửu ạ? 

Thiền sư Ottamasara: Quý vị phải chánh 
niệm trên đối tượng hành thiền, bất cứ cái gì diễn 
ra trong thân và tâm ở khoảnh khắc hiện tại. 


176 


Thiên sư Oftamasara 


Nhưng cần phải hiểu răng đối tượng này không 
phải là cái gì đó thực sự, không phải ai đó mà là 
Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. Ham muốn của 
bạn hay ham muốn của tôi, cái biết của bạn hay 
cái biết của tôi cũng chỉ là Bản Chất Vô Thường 
Luôn Mới. Bất cứ cái gì chúng ta biết trong cái 
tưởng hiện tại không phải là thực mà chỉ là tính 
chất của Bản Chất Vô Thường Luôn Mới, không 
phải “của tôi”, không phải “của bạn”. Đây là Sự 
Thật. Sự Thật không phải là ai đó, không phải là 
cái gì đó mà là Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. 
Cảm nhận (thọ), nhận ra (tưởng), ham muốn, biết, 
suy nghĩ, tất cả đều là sức mạnh (hay năng lực) 
của Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. Chúng 
không phải là sức mạnh (hay năng lực) của ai đó 


hay cái gì đó. 


Sự Thật là Sự Thật Gốc, hùng mạnh và 
vĩnh cửu. Nếu chúng ta hiểu được Sự Thật, sự 


hiểu biết đó có uy lực. Qua sự hiểu biết có sức 
177 


Thiên sư Oftamasara 


mạnh đó, không cân thiệt dựa vào ai đó, cũng như 
bản thân mình. Với sự hiệu biệt này, chúng ta có 


thê dừng lại thói quen của một ai đó. 


Thói quen truyền thông của tâm là nắm giữ 
vào ý niệm về một cái gì đó, một ai đó như là 
“đây là của tôi”, “đây là của anh”, “đây là tôi”, 
“đây là anh” là thực tại. Bằng việc thực hành 
chánh niệm và xả ly, chúng ta sẽ có khả năng 
buông bỏ thói quen truyền thống đó của tâm, hiểu 
biết sai lầm hay tà kiến. Vì năm giữ ý niệm cái gì 
đó hay ai đó là Sự Thật, chúng ta không bao giờ 
có thể hiểu được Sự Thật Gốc, không phải là cái 
gì đó, không phải là ai đó mà chỉ là Bản Chất Vô 
Thường Luôn Mới. 

Trên thực tế, tất cả chúng sinh và không 
phải chúng sinh và tất cả những gì diễn ra trong 
tâm và thân ở khoảnh khắc hiện tại đều để sử 
dụng, để chánh niệm và để kinh nghiệm. Chúng 


178 


Thiên sư Oftamasara 


không phải để dính mắc, cũng không phải để chối 
bỏ. 


Tôi không năm giữ điều tôi đang nói và tôi 
cũng không phải lo lắng xem quý vị có hiểu điều 
tôi nói không. Bởi vậy tôi được tự do. Tôi tự do 
khỏi mọi thứ, tự do khỏi mọi người. Theo cách 


này, sẽ có được sự tự do khỏi dính mắc. 


Chúng ta thích ăn, thích vật thực, thích ngủ. 
Có nghĩa là có sự dính mắc ở đó. Sự dính mắc đó 
là vấn đề thực, vấn đề đối với mọi người. Không 
có người nào được tự do sự khỏi dính mắc mà lại 
không chánh niệm đúng cách cả. Nếu chánh niệm 


với xả ly, chúng ta sẽ tự do khỏi sự dính mắc. 


Trên thực tế, không có tự ngã nào, không 
có ai đó, nhưng ý niệm về ai đó và tự ngã bắt rễ 
sâu trong tâm của chúng ta. Nếu như quý vị chánh 
niệm trên tâm, quý vị sẽ thấy có cái gì đó trong 
tâm hoặc có ai đó trong tâm. Đó là tại sao chúng 

179 


Thiên sư Oftamasara 


ta hiêu lâm răng “đây là tôi”, “đây là bạn”, “đây là 
cái gì đó”, “đây là ai đó”, “những cái này là của 
299 66 


tôi”, “những cái này là của bạn”. Đó là những lỗi 


về tâm. 


Nếu quý vị ăn cắp tài sản của người, thì đó 
là lỗi về thân. Nếu như quý vị nói dối, thì đó là lỗi 
của khâu. Nếu như quý vị nghĩ “đây là tôi”, “đây 
là của tôi”, “có cái tự ngã”, đó là lỗi về tâm. 
Những lỗi này rất khó sửa. Vì thế, chúng ta phải 
có khả năng làm tất cả các loại việc thiện, tránh xa 
tất cả các việc bất thiện và giữ tâm trong sạch. 
Nếu chúng ta làm bắt thiện, đó là một sai lầm. 
Nếu chúng ta không làm thiện, đó cũng là một sai 
lầm. Nếu chúng ta nổi cáu hay buồn bực, đó cũng 
là lỗi về tâm. Chúng ta phải có khả năng buông bỏ 
và từ bỏ tất cả các sai lầm. Nếu quý vị không 
chánh niệm, đó là một sai lầm. Nếu chúng ta 
không chánh niệm vào những gì đang diễn ra hiện 


tại trong thân và tâm, chúng ta không thể hiểu 
180 


Thiên sư Oftamasara 


được Sự Thật về bản thân mình, Sự Thật về thân 


và tâm. 


Tôi nhấn mạnh sự chú ý vào việc hành 
thiền hay chánh niệm về những gì đang diễn ra 
hiện tại trong thân và tâm bởi vì hầu hết mọi 
người không hành thiền. Quý vị có thể làm thiện, 
có thể giữ giới, nhưng hầu hết người ta không 
hành thiền. Chính vì thế mà có rất nhiều vấn đề 
liên quan đến tâm trên thế giới. Những vấn đề đó 
có thể được giải quyết bằng việc hành thiền, băng 


sự thực hành chánh niệm cùng với xả ly. 
Câu hỏi 63: Tại sao khóc lại sinh khởi? 


Thiền sư Ottamasara: Khóc không phải là 
vấn đề. Do dính mắc mà bạn khóc. Nếu bạn có thể 


xả ly khỏi việc khóc, thì bạn không khóc nữa. 


181 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 64: Khi con tiếp cận người ta để 
đề nghị giúp đỡ, có cảm giác như lửa đun lên 


trong tim. Tại sao lại như vậy ạ? 


Thiền sư Ottamasara: Điều tôi đang dạy 
là sự xả ly. Điều này không chỉ cho bạn mà có rất 


nhiêu người khác cũng có kinh nghiệm như vậy. 


Câu hỏi 65: Tại sao con lại nghĩ liên tục 


suốt đêm, thay vì ngủ ạ? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải chánh 
niệm về điều gì đang diễn ra trong tâm và cố gắng 
không chú ý vào điều đang diễn ra đó. Điều này 
rất hiệu quả. Chú ý vào ai đó thì rất dễ. Chăm sóc 
ai đó hoặc chăm sóc bản thân thì rất dễ nhưng 


chính điêu này lại gây ra sự dính mắc. 


Chú ý đên ai đó là nguyên nhân của sự dính 
mặc. Chúng ta càng chú ý, sẽ càng dính mặc. Đê 


được tự do khỏi dính mắc hay được xả ly, cỗ gắng 


182 


Thiên sư Oftamasara 


đừng chú ý đến điều đang diễn ra. Để không chối 
bỏ, quý vị phải chánh niệm. Đề không dính mắc, 


quý vị không được chú ý đến điều đang diễn ra. 


Không chú ý nghĩa là không năm giữ nó là 
“của bạn”. Đây không phải là kinh nghiệm của 
quý vị. Đó là tự nhiên. Do dính mắc mà nó đang 
diễn ra. Nếu quý vị không nắm giữ vào kinh 
nghiệm đó, nó sẽ giảm dần và cuối cùng thì hết. 
Rất hiệu quả. Quý vị phải hiểu Sự Thật là chỉ làm 
mà thôi, để sử dụng mà thôi, để chánh niệm mà 
thôi và để kinh nghiệm mà thôi, không dính mắc, 


không chối bỏ. 


Không chối bỏ nghĩa là phải chánh niệm 
trên thân và tâm. Chỉ ghi nhận hơi thở hoặc ghi 
nhận tâm. Rồi cố gắng biết điều đang diễn ra hiện 
tại. Sự thực hành này có thể giải quyết mọi dính 
mắc. Sự thực hành này rất hiệu quả. Nó có thể 


đưa lại sự xả ly đôi với mọi dính mặc. Tât cả 


183 


Thiên sư Oftamasara 


chúng ta đều có sự dính mắc vào cái gì đó và tất 
cả mọi dính mắc có thể được giải quyết theo cách 
này. Quý vị nên cố gắng và quý vị sẽ hiểu. Nó 
thực sự có tác dụng, rất hiệu quả. Rồi quý vị có 


thể giúp người khác thực hành như thế. 


Câu hỏi 66: Con hiểu như thế này: Mọi 
thứ là ở đó nhưng chúng ta chỉ xả ly khỏi 
chúng. Có phải vậy không ạ? 


Thiền sư Ottamasara: Sự thực hành xả ly 
liên quan đến đối tượng, cái biết và các hành 
động. Chúng ta phải xả ly thậm chí khỏi (chính) 
sự thực hành xả ly. Thậm chí chúng ta phải xả ly 


khỏi việc biết như thế. 


Chúng ta đang tập trung vào cái gì đó, vì 
thế chúng ta phải xả ly khỏi cái gì đó. Bên cạnh 
đó, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cũng phải xả 
ly khỏi cái biết về cái gì đó, và xả ly khỏi sự thực 
hành xả ly. 

184 


Thiên sư Oftamasara 


CHƯƠNG XI 


CHÚ Ý VÀO VIỆC NÊN LÀM 


tk 


Câu hỏi 67: Một thiền sinh giải thích về 
kinh nghiệm của cô ấy ở trường thiền, bao gồm 
sự yên fính và có tâm tham sự yên tĩnh đó. Cô 


ấy hỏi đó là loại dính mắc øì. 


Thiền sư Ottamasara: Ở một mình thì dễ, 
rất là dễ, nhưng giao tiếp với người khác thì khó. 
Nếu như bạn đọc sách, bạn có thể ở một mình 
nhưng nếu bạn ở giữa những người khác, bạn có 
thể học tâm họ. Bạn có thê học về bản thân mình 


và cũng từ người khác. Cân phải học một cách 


185 


Thiên sư Oftamasara 


trực tiếp, không phải bằng từ ngữ, một cách trực 
tiếp từ người khác, từ tâm họ. Theo cách này, bạn 
cũng có thể giúp đỡ người khác. Nếu như bạn 
không ở cũng người khác, bạn không thê giúp họ. 
Nếu như bạn muốn giúp họ, bạn phải chịu đựng, 
bạn phải ở cùng người giả, người bệnh. Điều đó 
sẽ giúp cho tâm của bạn. Tâm của bạn sẽ ồn định. 


- 


Câu hỏi 68: Khi con ở đây với Ngài, ở 
Thanlyin này và hàng ngày nghe Pháp của 
Ngài thì việc thực hành rất dễ dàng. Nhưng rồi 
đến một đất nước khác, mặc dù con vẫn nghe 
Pháp của Ngài hàng ngày nhưng mà rất khác. 


Có phải đó là bởi vì sự có mặt của Ngài? 


Thiền sư Ottamasara: Nếu như bạn muốn 
trí tuệ của bạn ngày càng cao hơn, bạn phải có khả 
năng buông bỏ những hành động thân, khẩu, ý 
không cần thiết. Tất cả các hành động của chúng 


ta đêu bị kiêm soát bởi sự dính mắc và bởi thói 


186 


Thiên sư Oftamasara 


quen. Nêu chúng ta có khả năng đi ngược lại thói 
quen của mình, chúng ta có thê hiêu rât sâu sắc. 


Do thói quen, chúng ta biết theo thói quen. 


Mọi người chỉ biết qua thói quen. Họ chỉ 
đang làm với thói quen của họ. Họ đang nói, họ 
đang nghĩ dưới sự kiểm soát của thói quen. Bạn 
phải hành thiền nhưng bạn cũng cần phải làm việc 
thiện pháp càng nhiều càng tốt. Bạn phải giữ giới 
nhưng bạn cũng phải cô gắng buông bỏ thói quen 
của mình. Quan trọng là không để bị kiểm soát 
bởi ham muốn của mình. Bất cứ điều gì chúng ta 
đang làm, ham muốn đang kiểm soát các hành 
động của chúng ta. Vì thế, bạn càng muốn ở một 
mình, bạn cảng ở một mình nhiều hơn, như thế là 
ham muốn đang điều khiển hành động của bạn. 


Đó là tại sao sự hiệu biệt của bạn không được rõ. 


Nêu bạn muôn trí thông minh của bạn tiên 


bộ, bạn phải chôi từ ham muôn của mình. Nêu 


187 


Thiên sư Oftamasara 


bạn không muốn hành thiền, đừng tuân theo ham 
muốn của mình. Cứ thiền đi. Nếu như bạn muốn 
hành thiền, bạn vẫn nên hành thiền nhưng không 
với ham muốn. Vì làm với ham muốn, trí tuệ 
không thể được cải thiện. Điều này có nghĩa là 
chúng ta không nên liên quan đến bản thân mình 
như là “tôi”. Chúng ta cảng liên quan đến cái 
“tôi”, sự hiểu biết sai lầm về cái “tôi” càng kiểm 
soát các hành động của chúng ta. Đừng nghĩ về 
việc bạn muốn làm, hãy nghĩ về việc nên làm. 
Đừng nghĩ về cái bạn muốn ăn, chỉ nên nghĩ về 
cái bạn nên ăn, bạn nên ăn bao nhiêu. Quan trọng 


là không chú ý đên các ham muôn của mình. 


Chỉ nên chú ý đến cái nên được làm và cái 
không nên được làm. Chắc chắn là chúng ta nên 
làm các việc thiện pháp. Tất cả chúng ta nên làm 
các việc thiện pháp nhưng chúng ta lại không làm. 
Đó là tại sao trí thông minh của chúng ta không 


được phát triển, vì ham muốn đang kiểm soát 
188 


Thiên sư Oftamasara 


hành động của chúng ta. Đó là tại sao bạn nên cô 
găng không liên quan đến cái “tôi”. Hãy chỉ nhớ 
đến Sự Thật, đó là Bản Chất Vô Thường Luôn 
Mới, không phải là ai đó, không phải là cái gì đó, 
không có “tôi”, không có “bạn”, chỉ là Bản Chất 
Vô Thường Luôn Mới. 


Hãy giữ chánh niệm. Chánh niệm trên Sự 
Thật và theo cách này, bạn sẽ không phải là “một 
ai đó”. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Nếu như 
bạn chánh niệm không liên quan đến cái “tôi”, 
cuộc sông hiện tại và cuộc sống tương lai của bạn 
sẽ thay đổi. Trí thông minh hiện tại và trí thông 


minh tương lai của bạn sẽ thay đồi. 


Có rât nhiêu ham muôn trong tâm bạn. Đó 
là tại sao tâm luôn luôn bận rộn, tại sao tâm không 
được dễ dàng. Tâm không được nghỉ ngơi mà lại 


bất an. Bởi thế, nếu chúng ta xả ly khỏi ham 


189 


Thiên sư Oftamasara 


muôn, sẽ ngày càng ít ham muôn hơn. Tâm sẽ 


được bình an và tự do. Tâm sẽ có sức mạnh. 


Ở đất nước nảy, trong trung tâm của tôi, tôi 
đặc biệt thực hành để ngày càng giảm ham muốn 
trong tâm. Theo cách này, tâm của mọi người ở 
trong trung tâm được tự do và bình an, nhưng 
không phải nhờ hoàn cảnh, vì bạn có thể thấy, Ở 
trong trung tâm, hoàn cảnh rất phức tạp, có rất 
nhiều người, không chỉ trẻ mà già, rồi người bệnh, 
bệnh nhân tâm thần. Xung quanh thì không bình 
an nhưng mà tâm (của mọi người) được tự do vả 
bình an bởi vì họ đang làm việc thiện pháp nhiều 


nhất có thê. 


Giờ đây họ phụ thuộc vào tôi, họ ở đây, họ 
sông trong trung tâm này và họ giúp đỡ tôi, vì thế, 
công việc của họ không cho gia đình họ mà cho cả 
trung tâm. Trung tâm thiền luôn làm việc thiện 


pháp bât cứ thời gian nào. Đó là tại sao công việc 


190 


Thiên sư Oftamasara 


của họ, việc làm của họ rât tuyệt vời. Vì thê, cuộc 


sông của họ có giá trỊ. 


Giờ đây nếu bạn đang làm công việc của 
một hướng dẫn viên du lịch, công việc của bạn chỉ 
cho bản thân mình, không phải đang làm việc 
thiện pháp. Bạn đang làm việc cho bản thân mình. 
Bạn đang không chú ý đến tâm bạn. Đó là tại sao 
có rất nhiều vấn đề trong tâm bạn. Nếu như tâm 
bạn được đáp ứng, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nếu như 
tâm bạn không được đáp ứng, sẽ có nhiều vấn đề 


trong cuộc sông của bạn. 


Câu hỏi 69: Khi con làm một hướng dẫn 
viên du lịch, con luôn nghĩ về việc làm tốt công 


việc, không nghĩ đến làm việc thiện pháp. 


Và rôi công việc kêt thúc, con nghĩ mọi 
thứ là vô nghĩa. Tiên là vô nghĩa. Có phải 
Thiên sư nói rắng làm việc ở trung tâm của 


Thiền sư như một tình nguyện viên làm cho 
191 


Thiên sư Oftamasara 


người ta được bình an và tự do, với ngày càng 
ít ham muốn hơn. Chúng con có được nhiêu trí 
tuệ hơn khi làm tình nguyện viên ở trung tâm 


hơn là ai đó làm việc bên ngoài? 


Thiền sư Ottamasarra: Ở trong trung tâm 
(Thabarwa), hầu hết mọi người không phải nghĩ 
đến tiền. Ở ngoài trung tâm, người ta nghĩ về tiền 
suốt ngày, làm thế nào để có tiền, làm thế nào để 
sống khỏe, làm thế nào để sống lâu. Có rất nhiều 
ham muốn, đó là tại sao ngày càng có ham muốn 
trong tâm của những người ở bên ngoài. Trong 
trung tâm, không cần phải lo lăng về tương lai. 
Hầu hết mọi người đang cố gắng xả ly khỏi ham 
muốn trong tâm. Do vậy, tình huông của tâm ở 
trong trung tâm (Thabarwa) tương đối khác so với 
bên ngoài. 

Câu hỏi 70: Có lẽ sẽ dễ hơn nếu quý vị là 
nhà sư hay tu nữ, nhưng nếu quý vị sống ở bên 


192 


Thiên sư Oftamasara 


ngoài với những người khác, sẽ khó mà xả ly 
được. Ở đây xem ra là dễ nhưng ở bên ngoài, 
quý vị phải nghĩ đến điều đó, nếu không, sẽ 


không có sự tiên bộ. 


Thiền sư Ottamasara: Là nhà sư hay tu nữ 
thì cuộc sông tốt hơn. Nếu bạn không phải là nhà 
sư hay tu nữ, bạn không thể hiểu được cuộc sông 
của một nhà sư hay tu nữ. Nếu như bạn không làm 
việc thiện pháp, hay bạn không hành thiền, bạn 
không thể hiểu được giá trị của việc hành thiền. 
Đó là tại sao bạn không biết bạn sẽ nhận được gì 
từ việc hành thiền. Bạn không biết được lợi ích 


của hành thiền hay làm các việc thiện pháp. 


Câu hỏi 71: Khi con kết thúc một khóa 
thiền, con cảm thấy bình an và hài lòng với 
cuộc sống, nhưng sau 3 tháng, con quay trở lại 


điểm bắt đầu, sống với những người khác và 


193 


Thiên sư Oftamasara 


trở nên ngày càng nhiều ham muốn hơn. Có 


phải ở bên ngoài nhiêu ham muôn hơn? 


Thiền sư Ottamasara: Đừng nghĩ ra bên 


ngoài, chỉ ở bên trong thôi. 


Câu hỏi 72: Nhưng con cần phải làm 
việc, làm sao để con có thể theo những lời dạy 


của Ngài? 


Thiền sư Ottamasara: Hành thiền là công 
việc thực sự. Làm việc thiện pháp là công việc 


thực sự nhưng bạn lại không thể hiểu như thế. 


Câu hỏi 73: Con phải buông bỏ quá 


nhiêu thú! 


Thiền sư Ottamasara: Vì tôi trở thành nhà 
sư, những người khác, bao gồm họ hàng của tôi, 
cũng trở thành những người hành thiền. Không 


cần phải bỏ đi, không cần phải từ bỏ người khác. 


194 


Thiên sư Oftamasara 


(Nhưng việc bỏ tất cả bạn bẻ xem ra rất đau 


khổ). 


Nếu bạn hành thiền toàn bộ thời gian, bạn 
sẽ không thấy cô đơn. Có rất nhiều người hành 
thiền. Theo cách này, cuộc sông của bạn sẽ thay 
đổi. Môi trường xung quanh (mình) tương đối 
khác nhau giữa các trung tâm thiền và bên ngoài. 
Bạn có thể lựa chọn cái gì tốt hơn. Bây giờ bạn 
chỉ như những người khác. Có rất nhiều người 
đang làm việc bên ngoài trường thiền nhưng 
không làm việc thiện pháp. Do bạn không hiểu giá 
trị của việc làm các thiện pháp, bạn nên cô găng 
làm các thiện pháp nhiều hơn nữa. Theo cách này, 
bạn sẽ không bao giờ nghĩ về bên ngoài, về người 
khác. Bạn sẽ không bao giờ nghĩ về những công 
việc khác. Điều đó là đúng. Và là có thể (thực 


hiện được). 


195 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 74: Thật là khó để quyết định đi 


hay ở lại trường thiền. 


Thiền sư Ottamasara: Nếu bạn đã thử 
nghiệm tại các trung tâm khác, trường thiền 
Mahasi và trung tâm của chúng tôi rất khác nhau. 
Trong trung tâm của chúng tôi, mọi người được tự 


do, không giống như các trung tâm khác. 


Câu hỏi 75: Thiền thì tốt nhưng con thấy 


con như là một tù nhân... 


Thiền sư Ottamasara: Bạn cảm thấy theo 
cách này vì sự dính mắc của bạn vào cuộc sống 
bình thường. Nếu không có sự dính mặc đó, bạn 
sẽ không cảm thấy như thế. Bạn có sự dính mắc 
vào hành vi của mình. Bây giờ đang có sự dính 
mắc thì bạn nghĩ nó khó, để làm việc thiện pháp 
toàn bộ thời gian, nhưng ý niệm của bạn đến từ sự 


dính mắc. 


196 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 76: Sống ở trong trung tâm và 
làm các việc thiện pháp thì rất là tốt, nhưng mà 
sống ở bên ngoài như những người khác và 
kiếm tiền rồi cúng dường cho trung tâm thì sao 


ạ? Đó không phải là cuộc sống tốt sao? 


Thiền sư Ottamasara: Có rất nhiều người 
làm như thế, kể cả những người không hành thiên. 
Nhưng đó là vì bản thân họ không thê hành thiền, 
họ phải làm như thế. Đó là tại sao, với họ, liên 
quan đến trung tâm (Thabarwa) là quan trọng. 
Bước đầu, bạn có thể cúng dường nhưng bước 
hai, bạn nên là một thành viên của trung tâm. 
Bước thứ ba, bạn nên trở thành một nhà sư hay tu 
nữ, theo cách này, gia đình bạn, bạn bẻ bạn và họ 
hàng bạn sẽ theo bạn vì bạn đi trên con đường 


đúng đắn. 


197 


Thiên sư Oftamasara 


CHƯƠNG XII 


CHỈ BẢN CHÁT VÔ THƯỜNG LÀ THẬT 


tk 


Câu hỏi 77: Một vài người dính mắc vào 


Ngài, vậy Ngài làm sao? 


Dính mắc vào tôi không phải là vấn đề 
nhưng họ phải xả ly khỏi mọi thứ khác. Tôi cũng 
từng dính mắc vào Thiền sư Mogok nhưng điều 
đó dựa trên sự xả ly khỏi mọi người, trừ Ngài 
Mogok. Đó là tại sao sau đó, tôi có thể xả ly khỏi 


Ngài một cách thành công. Chúng ta thậm chí còn 


198 


Thiên sư Oftamasara 


phải xả ly khỏi Đức Phật. Sức mạnh của sự xả ly 


rât mạnh mẽ. 


Câu hỏi 78: Có phải hơi giống chuyện cái 
thuyền cần để qua sông, qua rồi thì phải buông 


bỏ nó để có thể tiếp tục đi. 


Thiền sư Ottamasara: Nếu bạn nghĩ về 
tâm của mình, sẽ có sự dính mắc vào tâm. Nếu 
không có sự dính mắc vào tâm, bạn sẽ có thể sử 
dụng tâm (theo cách) chỉ sử dụng mà thôi. Xả ly 


không thê được hiệu nêu có sự dính mắc. 


Câu hỏi 79: Vậy làm sao để có sự xả ly 


thực sự? 


Thiên sư Ottamasara: Bạn phải có khả 
năng buông bỏ mọi thứ, có khả năng rời bỏ mọi 


thứ và dừng mọi hành động. 
Câu hỏi 80: Về mặt lý thuyết thì dễ hiểu 


Khổ, Vô thường thậm chí Vô ngã. Nhưng về 
1989 


Thiên sư Oftamasara 


mặt thực tại, mỗi phút, có “tôi”, “của tôi”, 
“thân này”, “tâm này là tôi”. Làm thê nào đề 
con hiệu về mặt thực hành? Làm thê nào đề 


con xả ly? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải kiên 
nhẫn. Điều này có nghĩa là làm thiện pháp và 
nghe Pháp. Bạn phải kiên nhẫn hành thiền và điều 
nảy sẽ làm cho dính mắc ngày càng ít hơn. Theo 


đó, câu trả lời sẽ xuât hiện trong tâm bạn. 


Câu hỏi 81: Đôi khi trong lúc thiền sâu, 
con có thể hiểu nhưng trong đời sống bình 
thường, ý niệm như “tôi”, “thân của tôi”, và 


“cả vũ trụ” lại tôn tại. 


Thiền sư Ottamasara: Bây giờ hãy chỉ 
nghĩ đến sức khỏe của bạn. Ý tôi là, nghĩ về việc 
bạn thấy khỏe hay không. Bạn phải chánh niệm 
loại cảm giác này. Trạng thái của thân là luôn 


luôn thay đổi, không ổn định. Bạn phải chánh 
200 


Thiên sư Oftamasara 


niệm về điều đang diễn ra. Điều diễn ra là luôn 
mới. Bạn nên chánh niệm về cảm giác hiện tại 
trong thân. Theo cách này, bạn sẽ chánh niệm về 
bên trong thân. Chúng ta đã quen chú ý ra bên 
ngoài thân nhưng chúng ta phải xả ly. Chỉ chú ý 
đến cái khổ, xuất phát từ trạng thái hiện tại của 
thân. Bạn phải thực hành như thế, thì bạn sẽ 
không lo lắng về thân của bạn và những người 
khác nữa. Bạn sẽ không lo lắng về thời gian hay 
nơi chốn. Bạn chỉ phải để tâm về điều gì diễn ra 
bên trong thân. Đó là bước một. Đừng chánh niệm 
trên những xuất hiện bên ngoài mà chỉ trên những 


gì bên trong thân tại (khoảnh khắc) hiện tại. 


Tiếp theo hiểu rằng điều đang diễn ra hiện 
tại này là luôn mới. Trước khi xuất hiện, nó không 
tồn tại. Ngay sau khi nó xuất hiện thì nó biến mắt. 
Bạn phải cô găng hiểu, bạn không được quên Sự 
Thật đó. Nếu bạn biết tiến trình sinh diệt luôn 


luôn diễn ra bên trong, bạn sẽ không cần phải lo 
201 


Thiên sư Oftamasara 


lắng liệu bạn có đơn độc, ở trong trung tâm hay ở 
trong rừng nữa. Theo cách này, bạn sẽ có thể xả ly 


khỏi nơi chôn, thời gian, bản thân và người khác. 


Tâm bạn sẽ biết về những gì diễn ra hiện tại 
mỗi giây. Theo cách này, bạn sẽ hiểu rằng không 
có “tôi”, không có “bạn”, chỉ là Bản Chất Vô 
Thường Luôn Mới đang diễn ra. Mọi người đều 


như nhau. Sự Thật đó rất có sức mạnh. 


Bạn phải cô gắng hiểu tâm với sự hiểu biết 
đúng của chính mình. Bây giờ bạn hiểu nhưng 
không phải là hiểu đúng. Sự hiểu biết của bạn là 
đến từ lời dạy của tôi. Bạn phải cố găng tìm thấy 
Sự Thật là Bản Chất Vô Thường, bên trong thân. 
Khi bạn cố gắng tìm ra Sự Thật, đừng nghĩ về vẻ 
bên ngoài của thân. Đừng nghĩ về việc bạn là ai, 
đừng nghĩ về đàn ông hay đàn bà. Đừng nghĩ về 
trẻ hay già. Điều này có nghĩa là bạn nên cố gắng 


xả ly khỏi tình huỗng (hay hoàn cảnh, trạng thái), 


202 


Thiên sư Oftamasara 


khỏi Sự Thật Ngụy Tạo. Bây giờ bạn có thể tạo ra 
vẻ bề ngoài của mình. (Nhưng) Sự Thật Ngụy Tạo 
là chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chú ý 
đến. Sai lầm này của mọi người là chú ý đến dáng 
vẻ, âm thanh, mùi, vị. Nếu bạn không thể buông 
bỏ thói quen, bạn không thể hiểu về Bản Chất Vô 
Thường và Sự Thật Gốc. 


Sự Thật Gốc rất có sức mạnh. Nếu bạn hiểu 
Sự Thật Gốc, tâm bạn sẽ tự do và bình an. Sẽ 
không có dính mắc trong tâm bạn. Mọi người phải 
cô gắng theo cách này. Vì thế mọi người có thể 
hoàn thiện và bình an. Mọi người có thể kiểm soát 
ham muốn của mình nhờ sự thực hành này. Việc 
xả ly khỏi thân và tâm là có thể. Có sự dính mắc 
vì bạn nghĩ về mọi kinh nghiệm là kinh nghiệm 
của tôi. Trên thực tế, chỉ có Bản Chất Vô Thường 


là thực. 


203 


Thiên sư Oftamasara 


Không cần phải chăm sóc bản thân, không 
cần phải chăm sóc người khác. Chỉ chăm sóc đến 
những gì diễn ra hiện tại trong thân. Sự thực hành 
nảy là rất khó nhưng rất thú vị. Sự Thật thì luôn 
nằm trong thân nhưng chúng ta không chú ý đến 
Sự Thật đó. Đó là tại sao có rất nhiều dính mắc 


trong tâm. 


Đây là sự thực hành nhưng khi bạn cố găng 
theo Con đường Trung Đạo, bạn phải cẩn thận, 
đừng tuân theo ham muốn của mình. Đừng nghĩ 
về điều bạn muốn làm. Nghĩ về bản thân làm cho 
ngày càng nhiều ham muốn hơn. Khi bạn ngừng 
nghĩ về bản thân, sẽ ngày càng ít ham muốn hơn. 
Theo cách này, sẽ không có “tôi”. Bạn sẽ hiểu Sự 
Thật của không “tôi”. Nếu bạn đang tuân theo 
những ham muốn của mình, bạn sẽ không thể hiểu 
Sự Thật của không “tôi”, không “cái gì đó”, 
không “ai đó”, chỉ là Bản Chất Vô Thường Luôn 
Mới. Sẽ không có gì khác giữa bạn và tôi. 

204 


Thiên sư Oftamasara 


Sự thực hành này khó nhưng có cách để 
thành công. Tôi cũng đang cô găng. Tôi đang lập 
trung tâm thiền của mình để giải quyết vấn đề đó. 
Ở các trung tâm thiền khác, họ chỉ đang sử dụng 
những phương pháp giới hạn. Ở trung tâm của tôi, 


sẽ không có giới hạn. 


Cứ tiếp tục như thế và bạn sẽ thấy sự tiến 
bộ cho chính mình. Nếu bạn ở trung tâm thiền 
(nảy) lâu, bạn sẽ hiểu sự khác nhau giữa trung tâm 
và bên ngoài. Đó là tại sao phần lớn mọi người đi 
rồi lại quay lại bởi vì họ đi đến biết được giá trị 
của việc ở tại trung tâm. Trong khi bạn ở tại trung 
tâm (Thabarwa), bạn không thể biết được sự so 
sánh với bên ngoài nhưng khi bạn ổi ra ngoài, bạn 


sẽ tự mình cảm thấy sự khác nhau. 


Đê khước từ ham muôn của mình, bạn phải 
giao thiệp với những người khác, vì thê, thay vì 


đáp ứng nhu cầu của chính mình, hãy đáp ứng nhu 


205 


Thiên sư Oftamasara 


cầu của người khác. Theo cách này, ham muốn 
của bạn sẽ ngày càng ít đi. Đó là tại sao tôi chấp 
nhận mọi người muốn đến và ở tại trung tâm, bởi 
vì tôi có cơ hội đáp ứng những mong muốn và 
nhu cầu của họ. Bản thân nhu cầu của họ cũng sẽ 
ngày càng ít đi, và theo cách này, tâm của họ sẽ 


được tự do, không còn làm việc cho chính họ nữa. 


Sẽ không cần thiết phải nghĩ về “bản thân 
mình”. Trạng thái này của tâm là hoàn hảo. Nếu 
bạn không thực hành như thế, bạn sẽ luôn nghĩ về 
bản thân mình. Bạn không thể ngừng nghĩ về bản 
thân. Đó là tại sao khi bạn thiền, bạn cũng sẽ nghĩ 


vê bản thân, như “liệu mình đúng hay sa1?” 


Buông bỏ suy nghĩ về bản thân là có thẻ. 
Nó có thê trở thành thói quen. Thói quen suy nghĩ 
về người khác thay vì bản thân là thói quen rất tốt 
nhưng hầu hết mọi người không có thói quen như 


thế. Tôi đang huấn luyện bạn làm như thế và theo 


206 


Thiên sư Oftamasara 


cách này, cuộc sống của bạn sẽ là cho tất cả, 
không phải chỉ cho bản thân bạn. Hành động của 
bạn sẽ không cho bản thân bạn và theo cách này, 
bạn sẽ hiểu hơn. Bạn sẽ không đại diện chỉ cho 
mình hay gia đình mình. Theo cách này, trí thông 
minh của bạn cũng sẽ thay đổi và sức mạnh của 


tâm bạn cũng sẽ thay đồi. 


Vấn đề thực sự của mọi người là ham muốn 
của chính họ. Nếu như bạn có thể giải quyết vấn 
đề này, bạn có thể giúp mọi người. Đây là chìa 
khóa. Bạn phải thiền, làm các việc thiện pháp, và 
có thể giúp đỡ người khác. Chỉ vì bạn giàu có 
không có nghĩa bạn có thể giúp mọi người. Bạn 
muốn sống lâu, bạn muốn nghĩ về công việc của 
mình, đó là ham muốn của bạn. Ham muốn này là 
vì bạn không thể buông bỏ. Nếu bạn có thể buông 
bỏ, sẽ không cần nghĩ về công việc hiện tại của 


mình. 


207 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 82: Con có phải buông bố 
không? 


Thiền sư Ottamasara: Có, điều đó là có 
thể. Bạn không bao giờ nghĩ về sự buông bỏ. Đó 


là tại sao bạn phải làm việc. 


Câu hỏi 83: Ơ Hàn Quốc, nêu con buông 


bỏ, con không thể tồn tại! 


Thiền sư Ottamasara: Bạn có thể tồn tại. 
Bạn có thể sống ở bất cứ đâu trên thế giới. Đó là 
tại sao cần thiết cho đất nước Hàn Quốc có thể 
sông mà không cần làm việc, không cần tiền. Đây 
là điều tôi đang làm cho mọi người, cho họ cơ hội 
sông mà không cần tiền, không lo lắng, không 
làm việc cho bản thân mình. Điều đó là có thế! 
Thay vì làm việc như những người khác, hãy chỉ 
làm các việc thiện pháp ngày càng nhiều hơn nữa. 


Bạn cũng có thê không cân nghĩ vê Hàn Quôc. 


208 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 84: Chúng con được giáo dục ở 
Hàn Quốc như thế này: Không làm việc, không 


tiên, không thức ăn. 


Thiền sư Ottamasara: Bạn có thê thay đổi 
ý tưởng đó. Bạn có thể thay đối cả đất nước Hàn 
Quốc. Cả đất nước đang sử dụng cùng chung một 
ý tưởng. Bạn là một (phần) của đất nước đó, bạn 
có thể buông bỏ ý tưởng này và bạn có thể giúp 
đỡ người khác cũng làm như thế. Bạn phải cố 
găng tìm ra con đường. Nếu bạn tìm thấy con 
đường cho bản thân mình, đó là con đường cho tất 


cả người dân Hàn Quôc. 


209 


Thiên sư Oftamasara 
CHƯƠNG XII 


TỰ DO THỰC SỰ 


tk 


Câu hỏi 85: Con đã nghĩ rằng kiếm tiền 
để cúng dường Phật (Tam bảo) là cuộc sống tốt 
nhất nhưng giờ đây Ngài nói buông bỏ ham 
muốn là điều tốt nhất. Điều này làm lung lay ý 


tưởng nên tảng ban đâu của con. 


Thiền sư Ottamasara: Ở đây chúng tôi sử 
dụng ham muốn để buông bỏ. Hầu hết mọi người 
sử dụng ham muốn để nuôi dưỡng thêm ham 
muốn. Họ đang sử dụng theo cách sai lầm. Ham 


muôn chỉ nên được sử dụng đê buông bỏ. 


Câu hỏi 86: Vậy cả ham muốn thiện và 


ham muốn bắt thiện đều nên được buông bỏ? 


210 


Thiên sư Oftamasara 


Thiền sư Ottamasara: Nếu bạn chấp nhận 
ham muốn, nó sẽ không bao giờ kết thúc. Tâm 
của bạn sẽ không bao giờ được tự do. Hãy cân 
nhắc theo cách khác: Ham muốn và công việc; 


(hay) không ham muốn và tự do. 


Câu hỏi 87: Điều đó dường như không 


thể làm được! 


Thiền sư Ottamasara: Nó là không thể 
nếu như bạn chỉ nghĩ về điều đó, nhưng nếu bạn 
có găng, sẽ là có thể. Bạn không thể hiểu hay giải 
quyết vấn đề (chỉ) bằng suy nghĩ. 

Câu hỏi 88: Vậy ý Ngài là nếu con biết 
phải làm thế nào, thì cứ làm nó và không cần 
nghĩ về nó. 

Thiền sư Ottamasara: Nếu bạn đang làm 


các thiện pháp, làm như chúng tôi đang làm, trong 


mọi lúc, tâm bạn sẽ được tự do khỏi ham muôn. 


đi. 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 89: Con biết là Ngài nói đúng 


nhưng con không thể làm như Ngài được. 


Thiền sư Ottamasara: Chúng ta đều như 
nhau, không có “tôi”, không có “bạn”. Trước khi 
hành thiền, tôi (cũng) đã có ham muốn trong tâm. 
Sau khi hành thiền, không còn ham muốn, chỉ còn 
sự tự do. Tâm là như nhau với bạn hay với tôi. 


Bạn cũng có thể thay đổi tâm bạn. 


Câu hỏi 90: Ngài không có ham muốn 
nào sao ạ? Muốn giúp đỡ những người khác 


không phải là một ham muốn hay sao? 


Thiền sư Ottamasara: Mong muốn này 
không phải là của riêng tôi. Đó là mong muốn của 
mọi người ở trong trung tâm. Với tôi, không có 
ham muốn nào cả, mà có sức mạnh của sự buông 
bỏ ham muốn, nhờ sức mạnh này, tôi có thể đáp 
ứng ham muốn của những người khác và biến 
thành hiện thực. 

212 


Thiên sư Oftamasara 


Hầu hết ham muốn của mọi người chỉ là 
ham muốn, họ không thể biến giấc mơ thành hiện 
thực bởi vì họ không thể buông bỏ ham muốn. 
Giờ đây, quý vị có cơ hội được học về sức mạnh 
của sự buông bỏ. Vì quý vị ở gần tôi, quý vị có 
thể học được điều đó. Nếu quý vị không hiểu điều 
này (rằng có sức mạnh của sự buông bỏ), quý vị 
sẽ không bao giờ có khả năng buông bỏ ham 
muốn. Giờ đây quý vị đã biết về mặt ngôn từ, một 


cách gián tiếp, quý vị đã hiểu về Sự Thật. 


Nếu thực hành theo cách đúng đắn, quý vị 
sẽ tự mình biết được Sự Thật. Quý vị sẽ biết một 
cách trực tiếp. 

Câu hỏi 91: Con có một vết thương ở đầu 
gối mấy tháng trước. Bây giờ nếu ngồi lâu 
trong xe mà không được duỗi chân thẳng, con 


sẽ bị đau. Vậy khi hành thiên, con có nên cử 


Z/1Ó 


Thiên sư Oftamasara 


động hay cân nhắc đến cái đau do vết thương 


đó mà dừng việc hành thiên ạ? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải chịu đau 
vì bạn chú ý đến cái đau đó. Hãy cô gắng buông 
bỏ hành động của tâm là chú ý đến những gì đang 
diễn ra. Nếu bạn có khả năng buông bỏ được thói 
quen hay nếu bạn có thể kiểm soát tâm thì bạn sẽ 
không phải chịu đau. Dù kinh nghiệm bất cứ điều 
gì, tốt hay xấu, cũng không phải để dính mắc vào, 
cũng không phải để chối bỏ, mà chỉ để sử dụng, 
chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Điều bạn đang thực 
hành bây giờ có thể giải quyết vấn đề đau. Không 
có gì để làm cả. Hãy cố gắng làm điều bạn phải 
làm và nó có thể giải quyết tất cả mọi vẫn đề. Tôi 
có rất nhiều kinh nghiệm với nhiều thiền sinh 
khác nhau. Nếu như bạn có thể kiểm soát tâm thì 
sẽ chăng có vấn đề gì. Còn nếu bạn không thể 


kiêm soát tâm thì sẽ có vân đê. 


214 


Thiên sư Oftamasara 


Câu hỏi 92: Con chưa bao giờ thực hành 
Pháp Quán Niệm Xứ. Làm thế nào để thực 


hành ạ? 


Thiền sư Ottamasara: Bạn phải dừng sự 
chú ý đến thân, đến hành động, đến cái gì đó. 
Theo cách này, bạn sẽ lưu ý cái tâm. Nếu bạn liên 
tục chú ý đến cái (được) thấy, âm thanh, mùi, vị, 
bạn sẽ không hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm. 
Đề biết về trạng thái hiện tại của tâm, bạn phải xả 
ly khỏi vẻ bên ngoài, lời nói, thế giới bên ngoài. 
Theo cách này, bạn đang xóa bỏ những nguyên 
nhân khiến bạn không có khả năng hiểu về tình 
trạng hiện tại trong tâm. Chỉ trông chừng tâm 
mình thì không thực sự tác dụng. Nếu như bạn 
quan tâm nhiều hơn đến những đối tượng giác 
quan, thì một cách tự nhiên, tâm bạn sẽ đặt trên 
các đôi tượng mà không đặt trên tâm. Chỉ khi bạn 
cô găng xả ly khỏi đối tượng thì bạn sẽ biết tâm. 


Đi thẳng tới tâm sẽ không thực sự có tác dụng. 
215 


Thiên sư Oftamasara 


Phần lớn thiền sinh cố gắng quan sát tâm nhưng 
họ không dừng việc chú ý đến các đối tượng giác 
quan. Theo cách như thế, sẽ không có sự thành 


công. 


Chúng ta phải cô gắng dừng các thói quen 
của mình. Chúng ta đã không xuất gia thành nhà 
sư hay tu nữ từ thời thơ ấu. Nếu bạn đã làm sư 
hay tu nữ từ khi còn trẻ, nếu bạn không sống lâu 
trong xã hội, bạn sẽ rất quen thuộc với Đức Phật 
và Giáo Pháp của Ngài cũng như lối sống của 
Tăng đoàn. Do chúng ta lớn lên trong xã hội con 
người nên có rất nhiều thói quen cần được buông 
bỏ. Nếu không thể buông bỏ thói quen của tâm, sẽ 


khó mà hiểu được Bản chất Vô Thường. 


Thiền sư Thitsarshwesi xuất gia từ nhỏ. Vì 
thế mà những thói quen của ông không giống của 
người đời. Thiền sư đã thanh tịnh từ nhỏ. Thế nên 


Thiền sư dễ dàng hiểu Đức Phật và lời dạy của 


216 


Thiên sư Oftamasara 


Ngài. Với chúng ta, vì chúng ta có rất nhiều thói 
quen của người đời, nên cần thiết phải từ bỏ 
những thói quen liên quan đến các hành động về 
thân, khẩu, ý. Theo cách này, chúng ta có thể dễ 


dàng hiểu về Sự Thật liên quan đến tâm. 


Là con người, chúng ta được tự do làm cái 
chúng ta muốn. Điều này trở thành vấn đề cho 
việc hiểu biết về Sự Thật. Bởi vì chúng ta không 
thể dừng thói quen làm việc mình muốn, nghĩ như 
chúng ta thích hay chúng ta mong cầu và ngủ 
chừng nào chúng ta muốn. Thế nên có rất nhiều 
dính mắc trong hành động, ngủ nghỉ, thức ăn, con 
người và cuộc sống. Đó là vì sao chúng ta phải 
khổ đau. Chúng ta không thể dừng việc nghĩ đến 
và chú trọng vào thức ăn, nơi chốn và cuộc sống 
bởi vì dính mắc. Đó là vì sao chúng ta phải chú ý 
hành thiền đều đặn và cũng cô gắng không tuân 


theo những ham muôn của chính mình. 


217 


Thiên sư Oftamasara 


Các ham muôn của chúng ta bị kiêm soát 
bởi rât nhiêu dính mặc. Chúng ta muôn thây, 
nghe, ngủ, v.v... những ham muôn này cân phải 


được buông bỏ, được xả ly. 


Bạn muốn biết, muốn làm gì đó. Hầu hết 
thời gian trong cuộc đời, chúng ta đều sử dụng 
cho những người khác không phải là Đức Phật. 
Đó là bởi vì chúng ta không thân cận với Ngài và 
giáo lý của Ngài từ thời thơ ấu. Thế nên, có rất 
nhiều dính mắc trong tâm chúng ta về cuộc sống, 


tiên bạc và về mọi thứ. 


Câu hỏi 93: Có phải những chỉ dạy của 


Thiên sư chú yêu là về xả Iy? 


Thiền sư Ottamasara: Vâng, nhược điểm 
của người hành thiền là sự dính mắc: dính mắc 
làm các thiện pháp, dính mắc vào người khác, vào 
giáo dục, vào hòa bình. Những dính mắc nảy trở 


thành các chướng ngại (triền cái). Chúng làm cho 
218 


Thiên sư Oftamasara 


tâm của chúng ta dơ bắn. Tâm bị dơ bẩn thì sẽ 
thực sự khó hiểu được Danh và Sắc thực sự, vô 
thường (anicca) thực sự vả vô ngã (anatta) thực 


SỰ. 


Câu hỏi 94: Dính mắc vào các thứ thì cần 
phải được buông bỏ, nhưng mà Pháp ái (mong 


muốn biết Pháp) thì sao? 


Thiền sư Ottamasara: Dính mắc vào thiền 
có thể chấp nhận được nhưng dính mắc đó phải 
nhằm để buông bỏ sự dính mắc vào những hành 
động khác. Quý vị mong cầu dính mắc vào Giáo 
Pháp của Đức Phật là đề buông bỏ sự dính mắc 
vào các giáo lý khác. Còn có rất nhiều giáo lý 
khác trong xã hội con người. Nếu quý vị không 
thể buông bỏ sự dính mắc vào những giáo lý khác 
thì sự dính mắc vào giáo lý của Đức Phật (Pháp 


ái) sẽ không đúng. 


219 


Thiên sư Oftamasara 


733 6 ^39 &€ 


Để mà xả ly khỏi “tôi”, “ai đó”, “cái gì đó” 
đăng sau mỗi hành động, quý vị phải làm thêm 
rất nhiều việc phước thiện. Hành động của quý vị 
nên là chỉ làm mà thôi, không có ý niệm về ai đó, 
cái gì đó. Điều này có nghĩa là không làm với thói 
quen. Thói quen của chúng ta là làm mọi thứ với 
“tôi”, “tôi sẽ làm nó”. Bất cứ cái gì chúng ta làm, 
ý niệm về ngã nằm phía sau hành động của chúng 
ta. Do đó, cần phải từ bỏ sự hiểu biết sai lầm về 
ngã trong mọi hành động, không chỉ trong khi 
thiền mà trong cả đời sống hàng ngày. Theo cách 
đó, quý vị sẽ khác so với đời sống bình thường. 
Như vậy, quý vị sẽ theo con đường đúng, sẽ 
không giống như những người khác. Giờ đây quý 
vị chỉ là bản sao của người Malaysia (Thiên sư 
đang nói chuyện với sự cô người Malaysia và cô 
fu nữ người Việt) cũng như cô là bản sao của 
người Việt Nam. Có rất nhiều người được lập 


trình giống như quý vị. Họ không thể buông bỏ 


220 


Thiên sư Oftamasara 


thói quen. Bởi vì có sự dính mặc làm như vậy, nói 
như vậy, ăn như vậy (0 người Malaysia và như 


người Việt Nam). 


Sự thực hành buông bỏ là phá hủy những 
thói quen này và theo cách đó, những hành động 
của quý vị sẽ không dựa trên cái gì đó, ai đó. 
Chúng ta sẽ không là bản sao của những người 
khác. Theo cách nảy, hành động của quý vị sẽ 
được tự do, trí thông minh của quý vị cũng sẽ 


được tự do và có sức mạnh. 


Mọi thứ, kê cả các loài vật cũng là bản sao 
của các con vật khác, tương tự như thê với con 
người. Do sự dính mắc vào ai đó, cái gì đó, tât cả 


mọi hành động đều đến từ sự dính mắc trong tâm. 


Nếu có thể làm các thiện pháp thành công, 
các hành động của quý vị sẽ dựa trên Đức Phật, sẽ 
tương tự như Ngài. Đức Phật không giống như 
mọi người. Quý vị càng có khả năng làm các việc 

cái 


Thiên sư Oftamasara 


phước thiện theo cách đúng đắn, chúng ta sẽ cảng 
đại diện cho Đức Phật. Chỉ có Đức Phật là Bậc 
Toàn hảo. Không có ai có thể hoàn hảo. Bằng việc 
bố thí, trì giới, và hành thiền, quý vị sẽ ngày cảng 
rõ hơn trong việc thực hành như Ngài đã làm. 
Theo cách này, chúng ta sẽ ngày càng tương đồng 


với Đức Phật. 


Câu hỏi 95: Có phải Thiền sư đang khích 
lệ thực hành nhiều hơn ở trong xã hội hơn là ở 


trong các trung tâm (thiền)? 


Thiền sư Ottamasara: Vâng, đúng vậy. 
Hầu hết sự chỉ dạy của tôi dựa trên cơ sở tự nhiên, 
không phải trên tác động gì đặc biệt. Hầu hết 
những kỹ thuật cần rất nhiều những nỗ lực đặc 
biệt và không tự nhiên. Trong trường hợp này, khi 
quý vị ở trong trung tâm (thiền) thì mọi thứ tốt 
đẹp nhưng khi ra ngoài đường thì không còn được 


như thê nữa. Tôi hiêu nhược điêm này và cô găng 


222 


Thiên sư Oftamasara 


giải quyết nó. Trong hoặc ngoài trung tâm, tâm 
quý vị nên như nhau. Theo cách nảy, quý vị có 


thể đi khắp nơi. 


Câu hỏi 96: Có phải các Thiền sư dạy 
mục đích của sự hành thiền là để đạt được sự 


an tịnh, trông rỗng hoặc tâm bình an. 


Thiền sư Ottamasara: Chúng tôi nói như 
thế với mọi người không quan tâm đến thiền để 
họ có thể dễ hình dung về một số kết quả của việc 
hành thiền. Như trong khi thực hành thiền, quý vị 
cần hiểu răng không có cái gì đó (như là: tâm, suy 
nghĩ, cảm nhận, cảm xúc, cái đau, sự hải lòng, sự 
thích, không thích, phông và xẹp...) mà có thể bị 
dính mắc và chấp giữ là thật. Chúng ta cần hiểu 
rằng mục đích của hành thiền là không dính mắc 
và không chối bỏ. Mục đích của việc hành thiền là 
buông bỏ ý niệm về cái gì đó là thật và tồn tại 
trong một thời gian nhất định. Chúng ta phải giữ 


223 


Thiên sư Oftamasara 


trong tâm Sự Thật Gốc, bản chất luôn luôn Vô 
thường mà liên tục tạo ra ảo giác rằng có cái gì đó 
là thực và tổn tại trong một thời gian nhất định. 
Thay vì muốn làm cho tâm an tịnh, chúng ta hành 
thiền Minh Sát để chỉ là làm mà thôi, không đại 
diện cho ai đó hay cái gì đó. Chúng ta cũng phải 
nhớ răng chỉ có Sự Hiểu Biết Sai lầm Gốc, luôn 


được tạo ra bởi Bản Chất Vô thường Luôn Mới. 


Câu hỏi 97: Làm sao chúng ta có thể giải 


quyết vần đề của sự dính mắc 


Thiền sư Ottamasara: Giờ đây tôi đang 
giải quyết vẫn đề này nhưng sẽ cần thời gian. Quý 
vị phải buông bỏ công việc hàng ngày của quý vỊị. 
Quý vị cũng phải có khả năng buông bỏ chính bản 
thân mình, buông bỏ cuộc sống người tại gia, 
cuộc sống bình thường, công việc bình thường 
của mình và quý vị cũng phải có khả năng mất đi 
mọi thứ. Nếu quý vị không có khả năng làm như 


224 


Thiên sư Oftamasara 


thế là có sự dính mắc ở đó. Quý vị không thể mất 
đi gia đình, mất đi bản thân mình, như thế là dính 
mắc. Vì vậy, quý vị phải đi đến trường thiền. Quý 
vị phải hành thiền và theo cách này, cố găng để 
(dám) mắt đi mọi thứ. Nếu như quý vị có khả 
năng mất mọi thứ, quý vị có thể sống trong xã hội. 
Không dám mất cái gì đó là dính mắc, không dám 


buông bỏ ai đó là dính mắc. 


Để giải quyết vấn đề này, quý vị có thể có 
được sự trợ giúp của Đức Phật, Pháp, Tăng. Quý 
vị không thể tự mình giải quyết vấn đề được. 
Nghĩa là chúng ta phải dựa vào Đức Phật, lời dạy 
của Ngài, Tăng đoàn và đệ tử của Ngài. Quý vị 
phải có khả năng trở thành thiền sinh. Cố gắng trở 
thành thiền sinh trong một tuần hay mười ngày 
hay thiền sinh trọn đời. Theo cách này, quý vị nên 
cô gắng buông bỏ cuộc sông hàng ngày. Nếu như 
quý vị đang đi trên con đường bình thường theo 
xã hội, đó không phải là con đường đi đến Giác 

225 


Thiên sư Oftamasara 


ngộ, tự do khỏi mọi dính mắc. Con đường của 
Phật, Pháp, Tăng và thiền sinh mới là con đường, 
Con đường Trung Đạo. Đó là con đường đúng. Vì 
vậy, quý vị nên theo con đường đúng vả quý vị 
phải có khả năng mất đi cuộc sống bình thường. 
Quý vị không thể mất bản thân nhưng quý vị cần 
phải huấn luyện tâm để có khả năng dám mất tất 
cả. Dù cho quý vị có khả năng dám mất hay 
không, quý vị vẫn phải chết. Mọi người đều phải 
chết. Nếu quý vị không thể dám mất tất cả, quý vị 
sẽ phải khổ, quý vị phải lo lắng về tương lai. Quý 
vị phải lo lắng cả cho cuộc sống này, cả cho tương 
lai. Con người đau khổ vì họ không có khả năng 
dám mất tất cả mọi thứ, mọi người. Vì vậy, họ 


không thê hiểu được Sự Thật. 


Khi tôi bắt đầu hành thiền, tương đối khó 
khăn vì tôi bắt đầu với tư cách là một người cư sĩ. 
Tôi không thể buông bỏ gia đình, công việc, bạn 


bè. Tôi đã sống trong xã hội và hành thiền. Vấn đề 
226 


Thiên sư Oftamasara 


là mặc dù hành thiền nhưng tôi không thể buông 
bỏ cuộc sống của một người cư sĩ, không thể 
buông bỏ cái nhìn của một người cư sĩ, không thể 
buông bỏ ý niệm về một ai đó. Đó là khó khăn. 
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc điều gì sẽ 


xảy ra nếu tôi không hành thiền thành công. 


Câu hỏi 98: Làm sao con có thể sử dụng 
hành thiền như một phương pháp để đối diện 


với cuộc sông hàng ngày? 


Thiền sư Ottamasara: Tôi đã hành thiền 
trong đời sống hàng ngày nên vấn đề (của bạn) 
cũng tương tự như điều tôi đã trải qua. Giờ đây 
bạn đang hành thiền như một người cư sĩ. Tôi 
cũng đã hành thiền khi tôi còn đang đi làm. Tôi đã 
vừa hành thiền trong xã hội vừa ở trong các 
trường thiền, như bạn đang làm bây giờ. Vì vậy, 
tôi biết cách giải quyết. Sự chỉ dạy của tôi luôn 


thay đổi. Tôi không nắm giữ vào một phương 


227 


Thiên sư Oftamasara 


pháp. Thậm chí kỹ thuật hành thiền cũng đã 
không làm tôi hài lòng. Kỹ thuật hành thiền chỉ để 
sử dụng mà thôi, không phải để mà dành cho nó 
sự chú ý đặc biệt. Dù đó là một kỹ thuật dễ hay 
khó, bạn cũng phải theo. 


Hãy cô gắng lắng nghe Pháp của tôi nhiều 
hơn nữa và cố găng thực hành. Tôi đã dạy thiền 
liên tục trong hơn mười năm. Tôi đang giúp giải 
quyết vấn đề làm thế nào đề hành thiền trong cuộc 
sống hàng ngày. Đối với tôi, đó không phải là vấn 
đề mới. Không chỉ cho thiền sinh, mà còn cho cả 
những vấn đề của người giả, người bệnh, vợ 
chồng, cha mẹ, con cái khi họ không thể tự mình 


giải quyết. 


Tôi dạy họ cách tin tưởng vảo sự hiểu biết 
đúng và đặt niềm tin nơi Phật - Pháp - Tăng. Hãy 


cô găng thực hành. Đó là con đường chắc chăn 


228 


Thiên sư Oftamasara 


nhất để giải quyết vấn đề này. Nếu tâm bạn ngày 


càng thanh tịnh hơn, sẽ ngày cảng ít vấn đề hơn. 


Không cần phải lo lắng rằng chuyện đó khó 
như thế nào. Điều đó không quan trọng. Vấn đề 
lớn như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần 
chánh niệm và cô gắng xả ly. Khi chín muỗi, ham 
muốn của bạn sẽ được đáp ứng bằng sự thực hành 
đúng. Nhiều người đã thay đổi sự tập trung của họ 
từ những việc làm đều đặn trong xã hội sang các 
việc phước thiện. Ngày càng nhiều người trở 
thành thiền sinh. Nhiều người trở thành nhà sư 
hay tu nữ bởi vì họ thiết tha xả ly khỏi cuộc sống, 
công việc. Đó là vì sao họ có thể trở thành những 
thiền sinh trọn đời và có thể xuất gia. 

So với năm hay mười năm trước, bây giờ 
rất dễ đề đi theo Con đường Trung Đạo, thời điểm 
này là đúng thời để mọi người hành thiền. Vấn đề 
không phải ở phía chánh niệm và xả ly. Vấn đề ở 


229 


Thiên sư Oftamasara 


chỗ liên quan đến xã hội, vì hầu hết mọi người 
không thiền thì không hiểu thiền và những người 
hành thiền. Nếu như bạn muốn thiên, họ không đề 
bạn thiền. Họ không thích thiền. Đó là vì sao nó 
khó. Nếu như bạn có thể cắt bỏ mọi thứ thì nó trở 
nên dễ dàng. Nhưng do hầu hết mọi người không 
có can đảm làm điều đó (cắt hắn), họ phải hành 


thiền trong xã hội. 


Hãy cố gắng buông bỏ những thói quen, 
buông bỏ thói quen rất có hiệu quả. Hầu hết thiền 
sinh không hiểu được Sự Thật này. Họ đang thực 
hành nhưng lại nắm giữ vào ý niệm ai đó hoặc cái 
gì đó. Họ thực hành theo cách họ muốn. Họ đang 
nắm giữ ham muốn của mình. Họ đang thực hành 
như họ đã quen làm - đó là năm giữ vào khả năng 
của mình. Rồi họ nắm giữ vào những thói quen. 
Như thế là sai. Họ thực hành theo như họ hiểu - 


như thê là năm giữ vào trí thông minh là “của tôi”. 


230 


Thiên sư Oftamasara 


Sự hành thiền là đúng nhưng họ không thê 
sửa lỗi nắm giữ vào ý niệm cái gì đó hay ai đó. Để 
xả ly khỏi thói quen, ham muốn, trí thông minh, 
chúng ta không được chú ý đến ham muốn của 
mình “tôi muốn làm”. Quý vị có thể muốn ngủ 
nhưng quý vị phải cố găng không ngủ, không tuân 
theo ham muốn của mình. Quý vị phải có gắng xả 
ly khỏi ham muốn đó. Hãy chánh niệm về sự ham 
muốn và cố găng xả ly khỏi điều đó. Theo cách 
nảy, quý vị sẽ hiểu rằng không phải là “của tôi”, 
ham muốn ngủ không phải là “của tôi”. Chỉ kinh 
nghiệm mà thôi. Mọi thứ cũng tương tự như thế. 
Bằng cách làm như thế, quý vị sẽ hiểu rằng không 
có “tôi”, không có “bạn”, không có “cái gì đó”, 
không có “ai đó”, không có “của tôi”, không có 
“của bạn”. Chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ làm mà 
thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi. 
Biết như thế là chỉ biết mà thôi, không chối bỏ, 
cũng không dính mắc. Nếu như quý vị không 


E0 


Thiên sư Oftamasara 


hiểu, thì làm như thế sẽ là quý vị đang chối bỏ. 
Nếu quý vị chấp nhận răng biết như thế là đúng 
nhưng quý vị không thể dừng việc chú ý đến cái 
biết đó, điều đang diễn ra trong tâm, thì quý vị 
đang không chối bỏ mà là đang dính mắc. Để tự 
do khỏi sự dính mắc, hãy dừng việc chú ý vào cái 


biết đó. 


Sử dụng với sự nắm giữ là sai. “Tôi biết 
nó” có nghĩa là chúng ta đang dính mắc cái biết 
này là “của tôi”, “cái biết của tôi”, cứ như là có 
cái ngã biết. Chúng ta tin rằng “sự hiểu biết này là 
của tôi”, thế là sai lầm. Kế cả cái biết đúng và 
hiểu đúng phải là chỉ biết mà thôi, mà không dính 
mắc. 

Quý vị phải giữ giới, không được làm ác, 
phải làm tất cả các loại thiện pháp. Quý vị phải 
thanh lọc tâm nhưng không được chú ý đến điều 
đang làm. Nếu quý vị chú ý đến điều mình đang 


232 


Thiên sư Oftamasara 


làm thì việc quý vị đang làm không còn là ch làm 
mà thôi. Hành động của quý vị làm với ý niệm vê 


“của tôi”. 


233 


Thiên sư Oftamasara 
CHƯƠNG XIV 


TÍNH KHÔNG 


Chùa Thái - Wat Ananda — Singapore, tháng 
3/2014 


ti 


Câu hỏi 99: Xin Thiền sư giải thích về 


chánh niệm tính không? 


Thiền sư Ottamasara: Nếu như quý vị có 
thể buông bỏ khỏi ý niệm cái gì đó thì đối tượng 
sẽ là tính không. Quý vị phải chánh niệm về bất 
cứ đối tượng nảo hiện hữu. Hãy chánh niệm và cô 
găng không chú ý đến tính không đó. Điều đó 
cũng không phải là “tôi”. Chúng ta có thể “chiếm 
đóng” Sự Thật như là “của tôi” hay cái gì đó. Sự 
Thật là Bản Chất Vô Thường Luôn Mới. Với sự 


hiểu biết đúng này, chúng ta phải từ bỏ các thói 


234 


Thiên sư Oftamasara 


quen của mình, tức là thói quen của một aI đó. 
Chúng ta chú ý đến một ai đó theo thói quen. Trên 
thực tế, không có ai đó, không có cái gì đó. Chúng 
ta tin tưởng vào ai đó, vào cái gì đó, đó là sai lầm 


truyền thống của chúng ta. 


Nếu có khả năng ghi nhận tính không, hãy 
ngừng sự chú ý vào đối tượng đó và phải có khả 
năng chánh niệm cái biết về tính không đó. Nếu 
quý VỊ biết tính không, sẽ có sự dính mắc vào sự 
biết đó. Cần phải tách ra khỏi điều đó. Đề tách ra 
khỏi cái biết tính không, quý vị cần chánh niệm 
trên cái biết đó và cô gắng buông bỏ thói quen chú 
ý vào cái biết đó. Nếu quý vị có khả năng tách ra 
khỏi cái biết về sự đính mắc đó, nhưng vẫn còn sự 


dính mặc đôi với hoạt động của tâm. 


Sự thực hành xả ly cũng không để dính mắc 
mà chỉ làm mà thôi. Nếu như chúng ta không có 


khả năng tách ra thì vẫn còn dính mắc vào sự thực 


235 


Thiên sư Oftamasara 


hành đó. Vì thế chúng ta phải chánh niệm về hoạt 
động của tâm và ngừng sự chú ý vào hành động 
đó. Chúng ta đã quen với việc chú ý đến các hoạt 
động của thân, khẩu và ý nhưng mà chúng ta chỉ 
chú ý đến một hành động. Như thế thì không phải 
là chỉ làm mà thôi. Làm với ý niệm “tôi” hay “của 
tôi” thì không phải là chỉ làm mà thôi. Đề chỉ làm 
mà thôi, quý vị phải dừng thói quen chú ý vào cái 
mà chúng ta đang làm hiện giờ. Sự thực hành 
chánh niệm và xả ly thì không chỉ trong khi ngồi 


thiền mà còn trong đời sông hàng ngày. 


Chúng ta không thê lựa chọn phương pháp. 
Giờ đây quý vị hiểu điều này, quý vị thực hành 
như thế. Nếu quý vị lựa chọn thì là sai rồi. Ban 
đầu, điều đó có thể là khó nhưng đó là điều cần 
làm, thì sẽ không phải là luôn luôn khó nữa. Bây 
giờ thấy điều đó khó là bởi vì chúng ta chưa từng 
quen làm như thế. Khi quý vị đã quen rồi thì 


không còn khó nữa. Nếu như quý vị là người cư 
236 


Thiên sư Oftamasara 


sĩ, sống trong xã hội, quý vị phải sử dụng cuộc 
sông của người cư sĩ để hành thiền. Quý vị phải 
sử dụng nơi mình đang sống cho sự thực hành 
chánh niệm và buông bỏ. Quý vị phải chánh niệm 
về bất cứ việc gì mình làm. Đó là trách nhiệm của 
quý vị. Nếu biết rằng đây là trách nhiệm của mình 
thì quý vị phải làm điều đó. Nếu không thể làm 
như thế là quý vị đang mắc sai lầm. Đây là cách 


để buông bỏ những sự dính mắc. 


Nếu quý vị là nhà sư hay tu nữ sống trong 
trường thiền, quý vị cần tách ra khỏi cuộc sống 
của người xuất gia. Quý vị phải tách ra khỏi 
trường thiền và không chú ý đến nơi chốn đó. 
Trường thiên thì có rất nhiều nhưng chúng chỉ để 
sử dụng mà thôi, không phải để chú ý vào đó. Quý 
vị có thể ở nhưng không được dính mắc vào nơi 
ở, vào một nơi chốn nào. Theo đó, tâm của qUÝ VỊ 


sẽ được tự do khỏi những dính mắc. Hiện tại, chỉ 


237 


Thiên sư Oftamasara 


có một nơi trong tâm quý vị. Một ai đó trong tâm, 


một cái gì đó trong tâm. Đó là dính mắc. 


Tâm của chúng ta không được tự do mà bị 
tù tùng trong một ai đó hoặc một cái gì đó: trong 
một nơi chốn, một thời gian có thể là quá khứ, 
có thể là tương lai, có thể là hiện tại. Đó là tại 


sao tâm không được tự do mà là một tù nhân. 


Tôi đã có cơ hội theo phương pháp Goenka 
trong khóa thiền 10 ngày. Theo cách này, tôi cô 
găng tách ra khỏi một phương pháp bởi vì lúc đó, 
tôi đang theo phương pháp Mogok. Tôi đã cô tách 
ra khỏi phương pháp đó. 


Nếu như tôi chú ý đến một ai đó, sẽ có sự 
dính mắc vào một ai đó. Nếu như tôi thiền, sẽ có 
sự dính mắc vào thiền. Nếu tôi nghe pháp Mogok, 
sẽ có sự dính mắc vào đó. Trong trường hợp này, 
sự dính mắc là cần thiết vì chúng ta phải chuyển 


từ sự dính mặc của người tại gia sang nhà sư, sang 
238 


Thiên sư Oftamasara 


vị Thiền sư; từ bản thân mình sang vị thầy, từ các 
công việc hàng ngày sang làm các thiện pháp, 
không làm các bất thiện pháp và thanh lọc tâm. 
Đây là công việc cao thượng, vì vậy chúng ta phải 
làm công việc cao thượng này để tách ra khỏi 


những công việc hàng ngày. 


Chúng ta phải đi đến trường thiền để tách ra 
khỏi trú xứ của mình. Nếu như chúng ta có thể 
tách ra khỏi trú xứ của mình thì chúng ta cũng 
phải tách ra khỏi trường thiền. Theo cách này, tâm 
mới được tự do, không phải cái gì đó, không phải 
ai đó, không phải một nơi chốn nào, không phải 


một thời điêm nào trong tâm. 


Ở trường thiền của tôi, rất nhiều Thiền sư 
đến và dạy cho thiền sinh. Tôi chấp nhận mọi 
người. Đây là một lý do khác tại sao có rất nhiều 
thiền sinh ở trong trường thiền của tôi. Tôi hướng 


dẫn những người hành thiền có khả năng thực 


239 


Thiên sư Oftamasara 


hành bất cứ phương pháp nào, nghe bất cứ pháp 
nào, có thể theo một cách tự do, mà không dính 
mắc. Họ phải có găng làm theo cách này. Tôi sẽ 
tiếp tục như thế. Tôi sẽ chấp nhận mọi loại thiền 
sinh, mọi người, bất cứ ai đến và dạy ở trung tâm. 


Ở thời điểm hiện nay, điều đó là cần thiết. 


Theo cách này, tôi tạo điều kiện cho các 
thiền sinh tách ra khỏi phương pháp, ra khỏi vị 
thầy, ra khỏi kinh nghiệm. Tôi mở ra một trường 
thiền thường xuyên, vì thế, nếu tôi dính mắc vào 
một cách thức, sẽ có sự dính mắc theo phương 
pháp đó. Rồi sẽ có thêm những dính mắc khác. 
Ban đầu, các vị dạy thiền không muốn theo tôi, 
nên tôi phải tự dạy một mình. Bây giờ thì ngày 
càng có nhiều người hiểu điều tôi đang làm và cố 
găng giúp tôi, vì vậy, tôi chào đón tất cả. Theo 
cách này, tôi cố gắng tách ra khỏi bản thân mình 


và khỏi lời dạy của mình. 


240 


Thiên sư Oftamasara 


Điều này đã diễn ra hơn một năm nay. 
Trước đó rất ít người giúp tôi dạy thiền. Điều mà 
bây giờ quý vị đang đối diện cũng giống như điều 
tôi đã phải đối diện khi tôi bắt đầu hành thiền. Tôi 
phải vượt lên hoàn cảnh đó. Bởi thế, không có 
“tôi”, không có “bạn”. Sự dính mắc mới là vấn đề 
và sự buông bỏ là cách giải quyết. Nếu như quý vị 
có thể theo con đường đúng, quý vị sẽ vượt qua 


được. 


Tất cả thế gian (lokas), những cặp đối lập, 
những thăng trầm, những kinh nghiệm, những 
nguyên nhân tác động đưa đến việc quý vị quyết 
định làm thiện hay bất thiện đều chỉ là những 
Sự Thật Ngụy Tạo. 


Nếu như quý vị có thể học cách sử dụng 
những Sự Thật Ngụy Tạo này, tức là chỉ để sử 


dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ làm 


241 


Thiên sư Oftamasara 


mà thôi, theo cách đúng đắn, thì quý vị có thể 


vượt lên trên thế gian. 


Câu hỏi 100: Hôm nay con chứng kiến 
cái chết của một thiền sinh. Xin Thiền sư có thể 
cho một bài Pháp ngăn về cái chết bởi vì chúng 


ta tầt cả rôi cũng chêt. 


Thiền sư Ottamasara: Tôi dạy thiền sinh 
và những ai đến với trung tâm Thabarwa để thực 
hành thiền minh sát, học cách làm thế nào để sử 
dụng cuộc sống theo một cách thực tiễn và hữu 
ích. Tôi cũng dạy họ làm thế nào đề sử dụng tốt 
nhất cái chết, để kinh nghiệm cái chết mà không 
có tham (loba), sân (dosa) hay sĩ (moha). Những 
lời dạy của tôi không tập trung quanh sự sống và 
cái chết, mà vào những khả năng có thể để mà sử 
dụng tốt nhất bất cứ tình huống nào mà một người 


gặp phải. 


242 


Thiên sư Oftamasara 


Nhìn chung, mọi người có xu hướng tưởng 
rằng họ vẫn có cuộc sống để mà nắm giữ, để 
chăm sóc trước khi chết. Cũng như thế, họ nghĩ 
họ vẫn còn sống và cần phải có sự chăm sóc tốt 
cho cuộc sống của mình và bảo vệ nó. Vì thế, họ 
sử dụng rất nhiều thời gian cho những hoạt động 
đó. Đó không phải là cách sử dụng cuộc sống tốt 
nhất. Ngược lại, ở trung tâm Thabarwa này, tất cả 
những người hành thiền được khuyến khích và 
huấn luyện để tăng cường sức mạnh thực hiện các 
thiện pháp không giới hạn khi mà họ vẫn còn có 


thê có cơ hội làm điêu đó. 


Những lời dạy của tôi chủ yếu tập trung 
quanh việc làm các thiện pháp không giới hạn và 
tăng cường sức mạnh của hiểu biết đúng, để thành 
tựu mức cao nhất lợi ích mà không kế đến sống 
hay chết. Theo cách này, thiền sinh Thabarwa sẽ 
không đối diện với những tình huống mà họ phải 


tập trung tâm vào sự sống hay cái chết. Dự định 
243 


Thiên sư Oftamasara 


của tôi là trang bị cho thiền sinh những hiểu biết 
đúng để mà họ không cần phải hỏi người khác hay 


hỏi chính họ loại câu hỏi này. 


Câu hỏi 101: Khi con đi theo Thiền sư 
trong các hoạt động hàng ngày, con thấy là 
Thiền sư là người rất bận rộn đi nơi này, nơi 
kia, tiếp rất nhiều khách, đi giảng Pháp vào 
buổi sáng và đêm. Làm sao mà Thiền sư có thể 
làm nhiều việc như vậy trong một ngày? Có 
khi nào Thiền sư cảm thấy mệt mỏi hay kiệt 


sức? 


Thiền sư Ottamasara: Quý vị sẽ chỉ biết 
đến giá trị khi quý vị nỗ lực cao nhất để hành 
Thiền minh sát và làm các thiện pháp. Không cần 
biết vấn đề là của quý vị hay của người khác. 
Giúp đỡ người khác tốt nhất có thể để xử lý vấn 
đề, điều đó cũng ích lợi và toàn vẹn như là hành 


thiền và làm các thiện pháp. Quý vị sẽ hiểu logic 


244 


Thiên sư Oftamasara 


và triết lý sống của tôi chỉ khi nào chính bản thân 
quý vị thử và kinh nghiệm điều đó. Băng cách đáp 
ứng nhu cầu và đòi hỏi của những người khác, 
quý vị sẽ đạt được những phước báu không giới 
hạn. Dựa vào những phước báu và hàng loạt lợi 
ích từ các thiện pháp của mình, bù lại, quý vị có 
thể giúp và làm nhiều hơn vì lợi ích của người 


khác. Đó là mắt xích của sự kiện. 


Nếu tôi không hành thiền minh sát và làm 
các việc phước thiện khác bên cạnh hành thiên thì 
các hành động và nỗ lực hiện tại của tôi dường 
như vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Thay vì xây 
lâu đài trên không, nếu quý vị hành Thiền minh 
sát và làm các việc phước thiện một cách tinh cần, 
dựa trên sức mạnh và những phước báu tích lũy 
được từ những hành động đó; quý vị cần có khả 
năng từ bỏ hay giảm thời gian và năng lượng vào 
những hành động và nỗ lực thế gian. Con người 


theo thói quen thường sử dụng thời gian và năng 
245 


Thiên sư Oftamasara 


lượng vào những hành động ngụy tạo như kiếm 
tiền, cóp nhặt của cải, tài sản. Ngược lại, những 
người làm thiện pháp không cần tập trung tâm 
xem liệu họ đang làm cho chính họ hay cho người 
khác. Thay vì thế, họ làm bất cứ việc gì cần thiết 
và có thể lợi lạc cho người khác. Nếu quý vị đã 
quen làm những hành động ngụy tạo như vậy và 
nhìn mọi thứ dưới góc độ ngụy tạo, có thể quý VỊ 
sẽ thấy khó hiểu và đánh giá cao hành động của 
tôi. Quý vị sẽ hiểu hành động và những nỗ lực của 
tôi chỉ khi chính bản thân quý vị cô gắng. Một khi 
quý vị thực hiện những việc thiện pháp một cách 
liên tục và tinh cần, quý vị sẽ có thể kinh nghiệm 
được phước báu và năng lượng mà quý vị chưa 
từng bao giờ kinh nghiệm. Dựa vào những phước 
báu và năng lượng đã được tích lũy, quý vị sẽ có 
thể làm những thiện pháp lớn hơn nhiều và 


thường xuyên, liên tục như tôi làm hiện nay. Quan 


246 


Thiên sư Oftamasara 


trọng là quý vị có được sự can đảm và mong 


muốn bắt đầu làm các thiện pháp. 


Về mặt lý thuyết thì như thế này: Nếu làm 
việc bất thiện, quý vị sẽ tích lũy những quả bất 
thiện tiềm năng (akusala kamma). Tương tự như 
thế, nếu làm thiện pháp một cách hiệu quả, liên 
tục và tinh cần, quý vị sẽ dần dần tích lũy những 
phước báu không giới hạn (phước, giới và thiện 
pháp luôn luôn tích lũy và nhất định cho quả 
ngang bằng nhau. Ác pháp cũng tích lũy và nhất 
định cho quả ngang bằng nhau). Do sức mạnh và 
năng lượng của những phước báu không giới hạn 
mà quý vị đã tích lũy, quý vị sẽ có thể làm được 
những thiện pháp lớn lao hơn và không giới hạn 


trong tương lai. 


Đó chính là lý thuyết về nhân và quả. Do 
những việc phước thiện liên tục và không giới hạn 


mà quý vị đã bỏ công sức đầu tư, kết quả là quý vị 


247 


Thiên sư Oftamasara 


sẽ thu gặt những phước báu, năng lượng và sức 
mạnh không giới hạn. Nếu quý vị tiếp tục tiến 
trình nhân quả này, quý vị sẽ có khả năng làm 
những việc thiện pháp không giới hạn này một 
cách liên tục chừng nào quý vị mong muốn. Càng 
làm các hành động thiện và việc làm thiện, càng 
nhiều phước báu, năng lượng và sức mạnh được 
tích lũy. Theo cách này, thời gian trôi đi, quý vị sẽ 
dần dần có khả năng làm những việc thiện pháp 
khó hơn, thách thức hơn, vượt ngoài sức tưởng 
tượng của quý vị. Quý vị sẽ hiểu Giáo lý và hành 
động của tôi chỉ khi quý vị tự mình cố gắng làm 
điều đó. Quý vị sẽ dần dần có khả năng làm như 
tôi, chỉ khi chính quý vị cô gắng cao nhất và nỗ 


lực cao nhât. 


Để hiểu được những hành động và nỗ lực 
của tôi, quý vị cần cô găng bằng chính sức mình. 
Một khi quý vị đã bắt đầu theo bước chân tôi, quý 


vị sẽ không còn thấy đó là thách thức và khó 
248 


Thiên sư Oftamasara 


khăn. Quý vị dần dân sẽ có khả năng hiểu lợi ích 
được tích lũy từ các hành động thiện và cùng lúc 
đó, tích lũy những phước báu không giới hạn. 
Theo cách này, làm các thiện pháp không giới 
hạn, những hành động và nỗ lực như tôi làm sẽ 


không còn là vân đê với quý vị nữa. 


Câu hỏi 102: Điều gì là giá trị quan trọng 


nhât trong cuộc sông? 


Thiền sư Ottamasara: Điều quý giá và giá 
trị nhất trong đời, với tôi, đó là Chánh kiến 
(Samma ditth1), bao gồm kiến thức đúng và sự 
hiểu biết đúng. Chừng nảo quý vị có sự hiểu biết 
đúng trong tâm, quý vị có khả năng thực hiện tất 
cả các hành động và nỗ lực một cách đúng đắn, 
hợp lý và chuẩn xác. Quý vị cũng có khả năng nói 
mang tính xây dựng, chuẩn xác, đúng đẫn, hợp lý, 
lợi ích và phải lẽ. Quan trọng hơn hết là thái độ 


đúng. Chừng nào quý vị có thái độ đúng trong 


249 


Thiên sư Oftamasara 


tâm, bât cứ lúc nào, tât cả các hành động và nô lực 
của quý vị sẽ trở nên chính xác, hiệu quả và có giá 


trỊ. 


Theo đó, để đạt được và phát triển được 
thái độ đúng đắn vô giá trong tâm, cân thiết phải 
thực hiện những thiện pháp mang tính xây dựng 
và đáng giá một cách tinh cần, liên tục và đến 
mức khả năng cao nhất mà không phân biệt liệu 
chúng vì lợi ích của bản thân quý vị hay của 
người khác, vì sự tốt đẹp cho quý vị hay cho 
người khác, liệu đó là trách nhiệm của quý vị hay 
của người khác, vấn đề của quý vị hay của người 


khác. 


Đây là nhu cầu cấp bách và ngay lập tức để 
nhằm đến những vấn đề cốt yếu khi làm thiện 
pháp và đáp ứng nhu cầu của người khác. Trung 
tâm Thabarwa được lập ra chủ yếu để giải quyết 


và nhăm đên điêu này, vân đê côt yêu nhât và 


250 


Thiên sư Oftamasara 


quan trọng nhất đối với chúng ta và trong đời 


sống hàng ngày. 


Đối với trung tâm Thabarwa, chúng tôi 
đang cô gắng đáp ứng những nhu cầu cốt yếu nhất 
một cách liên tục, bền bỉ và tận tụy, từng nhu cầu 
một. Chúng tôi đang đáp ứng những nhu cầu suốt 
ngày đêm của người dân trong trung tâm mà 
không có sự dính mắc và tâm tham rằng “ồ, như 


39 66^ 


thế là thế gian”, “ôi, họ là những người thế gian”, 
“ổ, thế là vì lợi ích cá nhân”, “ôi, đó là vì lợi ích 
chung”, “ồ, đó là vì chu kỳ của tốt và xấu”. Ở 
trung tâm Thabarwa, chúng tôi huấn luyện thiền 
sinh để làm tăng sức mạnh của sự xuất ly, sự hy 
sinh, hiểu biết thực sự và của việc thực hiện hiện 
pháp (kusala). Cùng lúc đó, chúng tôi cũng cố 
găng cao nhất để truyền bá và khích lệ thái độ 
đúng, kiến thức đúng đắn và hiểu biết đúng đắn 


trong tâm mỗi người. 


JÓi 


Thiên sư Oftamasara 


CHƯƠNG XV 


TRUNG TÂM THIÊN THABARWA 
Chia sẻ - Chăm sóc - Giúp đỡ - Bảo vệ - Hợp tác 


tk 


Chúng ta cần làm các việc thiện pháp 
không giới hạn càng nhiều cảng tốt. Sẽ là không 
đủ nếu chúng ta lựa chọn chỉ làm một loại thiện 
pháp như bố thí (dana), trì giới (sila) hay hành 
thiền (bhavana). 


Với mục đích cung cấp cơ hội cho thiền 
sinh và các đệ tử làm hàng loạt các việc thiện 
pháp một cách đều đặn, tôi lập ra Trung tâm thiền 


Thabarwa. Tôi lãnh đạo bằng cách làm gương, 


27. 


Thiên sư Oftamasara 


dạy Sự Thật Gốc (Sacca Dhamma) và hành Thiền 
minh sát. Tôi cũng thực hiện nghĩa vụ và trách 
nhiệm xã hội băng cách theo Giáo Pháp và giải 
quyết vẫn đề với sự hỗ trợ của Pháp Bảo (quán 
chiếu đúng và hành thiền). Cùng lúc đó, tôi cũng 
khích lệ và hướng dẫn thiền sinh làm tương tự để 


theo bước chân tôi. 


Điểm quan trọng nhất ở đây là tôi khởi đầu 
cho thiền sinh quán chiếu Sự Thật, Bản Chất Vô 
Thường Luôn Mới và hành thiền. Khi còn làm 
kinh doanh và đối mặt với tình trạng sức khỏe 
kém, tôi phải giải quyết vẫn đề và khó khăn mà 
không theo những quy ước xã hội ngụy tạo. Thay 
vì đó, tôi vượt qua và giải quyết các vấn đề đó 


bằng cách theo sự hiểu biết đúng hoặc Giáo Pháp. 


Từ khi tôi nhận ra sự thực hành thiền hay 
quán chiếu Sự Thật (quán Pháp) là sống còn cho 


mọi người, trong mọi trường hợp, trong mọi lúc 


2Ó 


Thiên sư Oftamasara 


và mọi nơi. Tôi chấp nhận mọi người đến tìm 
kiếm sự nương tựa ở trung tâm Thabarwa. Những 
người đó bao gồm cả thiền sinh là người thực sự 
quan tâm đến sự thực hành Thiền minh sát, cũng 
như những người đến đây vì sự chăm sóc và trông 
coi do những lý do cá nhân như sức khỏe kém và 
không có khả năng kiếm sống hay chăm lo cho 


chính mình. 


Tôi không chỉ dạy về Sự Thật Gốc (Sacca 
Dhamma) và hành thiền mà còn hướng dẫn mọi 
người giải quyết vấn đề theo cách đúng bằng cách 
nương tựa vào Giáo Pháp và bằng cách làm các 
việc thiện pháp. Bây giờ người ta phải nhận ra 
rằng giải quyết vẫn đề theo cách của Pháp là cách 


hiệu quả nhất và lợi lạc nhất. 


Thay vì đối diện và giải quyết vấn đề trực 
tiếp bằng cách theo những quy ước xã hội và 


truyền thống. Tôi khích lệ, huấn luyện và hướng 


254 


Thiên sư Oftamasara 


dẫn những ai đến trung tâm Thabarwa. Bao gồm 
cả người già và những ai phải đối mặt với vẫn đề 
phức hợp cả sức khỏe, xã hội và tài chính, để giải 
quyết vấn đề với sự trợ giúp của Pháp (quán chiếu 
đúng đắn và hành thiền). Tôi dạy họ tăng cường 
sức mạnh của sự hiểu biết thực sự băng cách nghe 
Pháp, hành thiền minh sát và thực hiện các việc 
thiện pháp càng nhiều càng tốt. Những người này 
dần dần đi đến nhận ra rằng vấn đề của họ được 
giải quyết dựa vào phước báu mà họ có được từ 
việc làm các thiện pháp đa dạng trong khi ở tại 


trung tâm Thabarwa. 


Tin tức đã được lan truyền và vì thế, theo 
thời gian, chúng tôi thấy ngày càng nhiều người 
hơn với những vấn đề tương tự đến tìm sự nương 
tựa ở trung tâm Thabarwa. Thêm vào đó, các 
thiền sinh thực sự có ham muốn thực hành thiền 
minh sát Vipasana ở Thabarwa có cơ hội làm các 


thiện pháp bằng việc chăm sóc đến phúc lợi của 
2Q 7 


Thiên sư Oftamasara 


những người khác trong trung tâm. Tôi lãnh đạo 
bằng cách làm gương, làm các thiện pháp không 
giới hạn một cách liên tục, tất cả các thiền sinh, đệ 
tử và những người tình nguyện cũng theo bước 


chân tôi, làm các thiện pháp nhiều nhất có thể. 


Trên con đường, tất cả họ đi đến nhận ra 
rằng theo gương tôi và làm những hành động đơn 
giản và cơ bản có thể thực sự lợi lạc và đem lại 
kết quả và những lợi ích lớn lao. Do đó là nơi cư 
trú không phân biệt số lượng, chỗ ở, thời gian, 
chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, v.v... càng nhiều 
người từ mọi ngả của cuộc sống giờ đây tìm đến 


sự nương tựa nơi trung tâm Thabarwa. 


Thabarwa là nơi chốn bình an cho thiền 
sinh, những người vô vọng, không nơi nương tựa, 
người già và người bệnh. Tôi không chủ đích tạo 
ra hoàn cảnh này, tôi cũng không có bất cứ sự lựa 


chọn nảo. Nói chung, không nhiêu người có sự 


256 


Thiên sư Oftamasara 


quan tâm chân thành đến ở hắn tại trung tâm thiền 
để hành thiền. Cũng như thế, khi tôi lập ra trung 
tâm Thabarwa, tôi không có lựa chọn nào khác là 
chấp nhận mọi người, bất luận tính cách hay căn 
bản của họ, và dạy Sự Thật Gốc (Sacca Dhamma), 


hành Thiền minh sát và tạo phước báu. 


Bây giờ, ngày càng nhiều người đi đến 
nhận ra và chấp nhận răng làm các việc thiện pháp 
đơn giản có thể lợi lạc và thành tựu kết quả và lợi 
ích lớn lao. Do những tiếng tốt này, dự án của tôi 
và sứ mệnh của tôi đã trở nên ngày càng lớn hơn, 
đạt đến quy mô hiện tại. Cùng lúc đó, tôi cũng có 
được nhiều cơ hội để làm những việc tốt hơn cho 


con người trong tương lai. 


Câu hỏi 103: Con đã chứng kiến rằng 
không có những quy định và nội quy chặt chẽ 
về việc thực hành và sống ở trung tâm. Khi con 


kinh nghiệm các trung tâm thiền hay Chư 


s2 


Thiên sư Oftamasara 


Tăng khác, họ đặt tầm quan trọng lớn lao vào 
các quy định và Giới (sila). Xin Ngài có thể giải 
thích? 


Thiền sư Ottamasara: Làm việc thiện 
pháp thì quan trọng hơn rất nhiều các phương 
pháp mà bạn đang sử dụng. Lại nữa, các thiện 
pháp thì quan trọng hơn nhiều các quy định và nội 
quy. Đó là lý do tại sao tôi đặt ưu tiên và nhắn 
mạnh vào những khía cạnh quan trọng nhất như là 
làm các thiện pháp không giới hạn một cách liên 
tục. Hành Thiền minh sát theo cách đúng, làm các 
thiện pháp với sự trợ giúp của sức mạnh buông bỏ 
(hay xả ly) và giữ giới (sila) theo cách đúng, hơn 
là các quy định và nội quy thực thi ở trung tâm 


Thabarwa. 
Điêu tôi muôn nói là tôi phải đôi mặt với 
tình huông chú trọng vào nội quy và quy định, nơi 


hàng loạt nội quy và quy định sẽ được thực thi tốt 


258 


Thiên sư Oftamasara 


nhưng người ta lại bỏ qua và không tuân theo. 
Luân phiên, tôi cũng kinh nghiệm những hoàn 
cảnh mà người ta đơn giản tập trung nỗ lực cao 
nhất vào tuân theo nội quy và quy định nhưng lại 
yếu trong việc làm các thiện pháp. Người ta đơn 
thuần làm trách nhiệm và các thiện pháp giới hạn 


như hướng dẫn và yêu câu. 


Đó là lý do tại sao, ở trung tâm Thabarwa, 
chúng tôi đặt việc chú trọng duy nhất vào việc 
làm các thiện pháp không giới hạn, không kế là ai, 
cái gì hay tại sao. Chúng tôi tập trung duy nhất 
vào việc làm các thiện pháp. Chúng ta nên đặt sự 
chú trọng vào nội quy và quy định, người ta có thể 
trở nên kỷ luật nhưng có thể ít nỗ lực làm các 
thiện pháp. Họ có thể năm giữ mạnh mẽ vảo nội 
quy và quy định. Tương tự như thế, nếu họ đặt 
chú trọng vào Giới (Sila) hay Định (Samadhn), họ 


có thê năm giữ vào Giới và Định. 


0g 


Thiên sư Oftamasara 


Một bối cảnh khác là người ta có thể nghĩ 
lại về việc tham gia khóa thiền chỉ bởi vì những 
quy định và nội quy nghiêm khắc và vì vậy, sẽ 
không có cơ hôi làm thiện pháp. Do tôi thấy ra 
những nhược điểm đó, cũng như những lợi ích 
không đếm xuẻê tích lũy từ những thiện pháp. Tôi 
luôn khuyến khích mọi người làm các thiện pháp 
một cách tự do và sẵn sàng, với tác ý (cetana) đầy 
đủ mà không giới hạn. Chừng nào họ làm các 
thiện pháp, họ sẽ xứng đáng với những lợi ích lớn 
lao. Không nên là họ chỉ làm thiện pháp chỉ khi 
được bảo. Có những nguyên nhân tại sao tôi 
không thực thi những quy định và nội quy nghiêm 


ngặt tại trung tâm Thabarwa. 


260 


Thiên sư Oftamasara 


CHƯƠNG XYVI 


HƯỚNG DẪN HÀNH THIÊN 
Khóa tu tại Thiền viện Phước Sơn 


tk 


BÀI PHÁP 1 [12/06/2013, AM] 


Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thư 
giãn thân và tâm. Chúng ta hãy chánh niệm, ghi 
nhận quan sát đối với hơi thở, chánh niệm ghi 
nhận những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc 


hiện tại đôi với hơi thở. 


261 


Thiên sư Oftamasara 


Chánh niệm đối với hơi thở và buông bỏ đi 
những quan tâm đối với bên ngoài. Tất cả các 
hoạt động của thân và tâm chỉ đề sử dụng mà thôi, 
không phải để dính mắc hay chối bỏ. Hãy chánh 
niệm trên hơi thở và có thái độ chân chánh, những 
gì chúng ta đang quan sát, nhận biết chỉ có mục 
đích sử dụng mà thôi. Chánh niệm mà có sự dính 
mắc ở đó thì không phải là Con đường Trung 
Đạo, không phải là đúng đắn. Chúng ta đừng quá 
khiên cưỡng và cố gắng để thiết lập chánh niệm. 
Tất cả các hiện tượng thân và tâm đang xảy ra chỉ 


để sử dụng mà thôi, không đồng hóa là “tôi, ta”. 


Trí thông minh hay sự hiểu biết đều chỉ là 
Sự Thật do tâm tạo, và Sự Thật do tâm tạo chỉ có 
mục đích để sử dụng mà thôi, để kinh nghiệm mà 
thôi, có sự hiểu biết mà thôi. Sự Thật Gốc thì 
không có con người, không có cá nhân và sự dính 
mắc ở đó. Chúng ta hãy chánh niệm về Sự Thật do 


tâm tạo này và đừng đề có sự dính mắc ở đó. Nếu 
262 


Thiên sư Oftamasara 


chúng ta chú tâm đên thân của mình thì sẽ có sự 


dính mặc đên thân và các hoạt động của thân. 


Chúng ta chỉ để ý Sự Thật là tất cả mọi sự 
VIỆC Xảy Ta đều có mục đích là để sử dụng thôi, 
không phải để năm giữ, không phải để dính mắc. 
Nếu hành động mà có sự dính mắc thì không bao 


giờ có hồi kết thúc. 


Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều các 
thói quen, mục đích của việc thiết lập chánh niệm 
là để giúp từ bỏ được các thói quen này. Nếu 
chúng ta dính mắc với thói quen là do chúng ta 
chấp nhận có cái thân này. Chúng ta hãy làm quen 
với việc chỉ để sử dụng thôi, không chỉ đối với 
chánh niệm mà ngay trong những hoạt động khác 
của tâm. Chúng ta hãy chánh niệm đối với Sự 
Thật đó là chỉ để sử dụng và buông bỏ, xả ly 
những gì chúng ta đang làm, đang hành động. 


Chúng ta đang sử dụng thân tâm này một cách sai 


263 


Thiên sư Oftamasara 


lạc, không đúng đắn, chúng ta đều đang sử dụng 


thân tâm này với ý tưởng về “tôi” hay “của tôi”. 
y 


«Thân tâm này chỉ có mục đích sử dụng, 
không phải để đồng hóa rằng có một người nào 


đó, một cát gì đó” 


Ngay cả hơi thở cũng chỉ để sử dụng mà 
thôi, không để cho rằng “tôi đang thở” hay “hơi 
thở của tôi”. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi 
thở và ghi nhận được Sự Thật hay bản chất của 
hơi thở, đó là những gì đang xảy ra trong khoảnh 
khắc hiện tại, đó là những gì đang sinh khởi và 
hoại diệt của hơi thở. Các hiện tượng thân tâm 
cũng như hơi thở này chỉ để sử dụng mà thôi, 


không phải để dính mắc hay chối bỏ. 


Chúng ta có thói quen luôn luôn chú ý đến 
thân tâm này, chú ý tới hơi thở và giờ đây chúng 
ta đang có điều kiện, cơ hội để ngưng lại sự chú ý 


này. Chính do sự chú ý này mà chúng ta đang sử 
264 


Thiên sư Oftamasara 


dụng hơi thở, thân tâm này một cách không đúng 


đăn. 


Trên thế gian có rất nhiều chúng sinh mà 
chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mình là do có 
sự dính mắc với thân này và do đó chúng ta dính 
mắc đối với hành động của mình và chúng ta cần 
biết cách buông bỏ đối với xác thân này cũng như 


các hành động. 


Mục đích việc chánh niệm hơi thở là để 
hiểu ra Sự Thật về xác thân này, và Sự Thật ở đây 
là: Không phải ai đó hay cái gì đó, bản chất của 
chúng chỉ là sự Vô thường. Chánh niệm ở đây là 
chúng ta ghi nhận quan sát những gì đang xảy ra 
trên thân và tâm của mình, và nếu chi nhận được 
các hoạt động của tâm sẽ tốt hơn so với ghi nhận 


chánh niệm trên thân. 


Do có sự dính mặc chúng ta chỉ biệt vê 


những gì chúng ta đã quen hoặc những đã gì đã 
265 


Thiên sư Oftamasara 


trải qua, chính vì vậy chúng ta hiểu theo khía cạnh 
“của tôi, của ta” trong các hoạt động của mình. 
Do đó chúng ta hãy thiết lập và duy trì chánh 
niệm với những gì đang xảy ra ngay trong thời 
khắc hiện tại và buông bỏ những thói quen và sự 


hiểu biết thông thường trước đây. 


Chánh niệm để sử dụng mà thôi, hay biết 
chỉ để hay biết thôi không phải để chúng ta dính 
mắc vào đó. Nếu chúng ta quá quan tâm đến 
những gì mình đang hay biết thì đó không phải là 
sự hay biết đơn thuần. Để làm được điều đó chúng 
ta cần xả ly và buông bỏ đi những thói quen và 
hiểu biết thông thường của mình. Thói quen của 
chúng ta là luôn làm gì đó với sự dính mắc, hay 
biết với sự dính mắc, kinh nghiệm, hiểu biết cùng 
với sự dính mắc. Đó là thói quen của mỗi người 
chúng ta, và do có sự dính mắc này nên chúng ta 
luôn quá để ý đến xác thân này và để ý đến những 
người khác xung quanh chúng ta. Và rồi chúng ta 

266 


Thiên sư Oftamasara 


để ý đến hoat động của mình và của người khác là 
do dính mắc của mình. Do sự dính mắc nên chúng 
ta luôn để ý đến bản thân mình và những người 
khác. Hãy học cách buông bỏ thói quen này và chỉ 
có sự hay biết đơn thuần, hành động đơn thuần 
đang xảy ra mà thôi. Các thói quen của chúng ta 
đều liên quan đến ý tưởng về cái tôi hay của tôi, 
trong khi bản chất thực của các hiện tượng là tính 
Vô thường, không có một thực thể, một con 


người, một cá nhân nào ở đó cả. 


Chúng ta cần chánh niệm đối với hởi thở 
của mình mà không có sự dính mắc ở đó. Và 
chúng ta cần chánh niệm về những gì đang xảy ra 
tại thời điểm hiện tại mà không có những thói 
quen cũ xen vảo. Đôi khi ta thấy mình đang thực 
hành đúng, đang đi trên Con đường Trung Đạo 
nhưng trong hầu hết các trường hợp thì không 
phải đang đi đúng Con đường Trung Đạo. Nhưng 


những gì đang xảy ra chỉ là kinh nghiệm, để trải 
267 


Thiên sư Oftamasara 


nghiệm chứ không phải để dính mắc vào đó, 
chúng ta hãy trải nghiệm bất kỳ những gì đang 


xảy ra. Biết cái sai là cái sai đó là Chánh kiến. 
BÀI PHÁP 2 [12/06/2013, PM] 


Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại thư 
giãn thân và tâm. Chúng ta hãy chánh niệm, ghi 
nhận quan sát đối với hơi thở ở chóp mũi. Chúng 
ta chánh niệm trên hơi thở nghĩa là hay biết những 
gì đang xảy ra trong thời khắc hiện tại của hơi 
thở. Chỉ chánh niệm trên hơi thở thôi, không để ý 
đến các hoạt động khác. Chúng ta chánh niệm đối 
với những gì đang xảy ra tại khoảnh khắc hiện tại 
và đừng đề ý đến những gì chúng ta đang hay biết. 
Chúng ta duy trì chánh niệm mà không có sự dính 
mắc ở đó. 

Hay biết chỉ là hay biết thôi, không phải là 
hay biết cùng với sự dính mắc. Chúng ta hãy sử 
dụng thân và tâm này mà không có sự dính mắc ở 


268 


Thiên sư Oftamasara 


đó. Nếu chúng ta giải thoát được khỏi tiến trình 
dính mắc này nghĩa là chúng ta thoát khỏi hiện 


tượng đồng hóa của thân tâm. 


Hãy chánh niệm trên hơi thở và buông bỏ 
những bận rộn, những hoạt động khác liên quan 
đến tâm. Sự dính mắc luôn luôn có mặt trong mọi 
hoạt động của chúng ta, dính mắc có mặt ngay 
trong sự hay biết. Và điều đó nghĩa là chúng ta 
luôn dính mắc với các hiện tượng thân tâm. Tắt cả 
các sự dính mắc cần được buông bỏ, và khi buông 
bỏ được sự dính mắc, chúng ta đi trên Con đường 


Trung Đạo. 


Thực hiện theo Con đường Trung Đạo 
nghĩa là ghi nhận, quan sát, hay biết mà không có 
sự dính mắc ở đó. Chúng ta chánh niệm trên hơi 
thở và đừng đề ý đến những gì chúng ta đang làm. 
Thân và tâm cũng chỉ là các Sự Thật do tâm tạo, 


chỉ có Bản Chất Vô Thường và Thường hằng là 


269 


Thiên sư Oftamasara 


các Sự Thật. Chỉ có Trí tuệ Nguyên bản hay Trí 
Tuệ Gốc mới hiểu được Sự Thật Gốc này, đó là 
Bản Chất Vô Thường hay thường hằng của các 
hiện tượng. 


Do chúng ta hướng tâm để ý đến các khái 
niệm nên không thể tiếp cận, chạm tới được Sự 
Thật Góc. Để tiếp cận được Trí Tuệ Gốc hay Sự 
Thật Gốc chúng ta phải nhận ra được Sự Thật của 
các hiện tượng do tâm tạo. Tất cả các hoạt động 
của thân và tâm đều do tâm tạo. Bất cứ điều gì 
đang xảy ra, ngay cả sự hay biết của chúng ta 
cũng là Sự Thật do tâm tạo. Sự Thật do tâm tạo 
không phải “tôi, của tôi”, những Sự Thật này 
không phải để dính mắc và cũng không phải để 


chôi bỏ. 


Chúng ta hãy chánh niệm trên hơi thở và 
đừng để ý đến những gì đang xảy ra. Nếu chúng ta 


dính mắc đên các hoạt động khác của tâm thì việc 


270 


Thiên sư Oftamasara 


chánh niệm trên hơi thở sẽ trở nên khó khăn. Do 
đó để buông bỏ, xả ly được các hoạt động khác 
của tâm thì cần duy trì chánh niệm liên tục trên 
hơi thở. Và rồi chúng ta cũng cần phải chánh niệm 


đôi với các hoạt động của tâm. 


Nếu chúng ta chánh niệm được trên hơi thở 
thì chúng ta hãy chánh niệm, ghi nhận những gì 
đang xảy ra tại thời khắc hiện tại của hơi thở. Nếu 
chúng ta chánh niệm, ghi nhận các hoạt động của 
tâm, hãy hay biết ghi nhận những gì đang xảy ra 


đôi với các hoạt động này. 


Nếu chúng ta biết rõ chính mình thì chúng 
ta cũng biết được những người khác. Những gì 
chúng ta đang quan sát được cũng tương tự như 
đối với các hành giả khác. Nếu chúng ta để ý, ghi 
nhận các hoạt động của các đối tượng khác thì sự 


quan sát ấy không bao giờ hoàn chỉnh được. 


271 


Thiên sư Oftamasara 


Nghĩa là chúng ta phải thoát ra khỏi hiểu biết 
thông thường và sự thực hành thông thường. 


Chúng ta đừng bao giờ đặt câu hỏi xem 
mình có thể thực hành theo cách này hay cách kia 
được không, ngay cả suy nghĩ như vậy cũng nên 
buông bỏ. Chúng ta suy nghĩ như thế nảo thì điều 
đó sẽ xảy ra như vậy. Nếu chúng ta cho rằng mình 
có khả năng thực hành được thì chúng ta sẽ thực 
hành được. Điều duy nhất chúng ta nên làm đó là 
đơn thuần thực hành, đơn thuần làm điều đó mà 
thôi và duy trì sự thực hành liên tục sẽ làm chúng 


ta trở nên hoàn thiện. 


Chúng ta chỉ đơn thuần trải nghiệm, đơn 
thuần thực hành, đơn thuần hay biết mà thôi. Bản 
Chất Vô Thường của các hiện tượng không phải 
là các hiện tượng thân tâm. Bản Chất Vô Thường 
không phải là ai đó, cái gì đó, không phải là “tôi” 
hay “của tôi”. Và chúng ta ghi nhận, quan sát Bản 


77/7. 


Thiên sư Oftamasara 


Chất Vô Thường luôn luôn thay đổi, luôn luôn 
mới. Do không hiểu được bản chất và Sự Thật này 
nên chúng ta đồng hóa các hiện tượng đó và cho 


răng “của tôi, của ta”. 


Hiểu được về Bản Chất Vô Thường của các 
hiện tượng giúp chúng ta buông bỏ được các thói 
quen và hiểu biết thông thường trước đây. Cần 
hiểu rằng những Sự Thật chúng ta đang biết tới 
chỉ có giá trị sử dụng mà thôi thông qua việc thực 


hành của môi người. 


Hiểu biết thông thường như “làm cách nào, 
làm thế nào” không bao giờ là sự hiểu biết hoàn 
chỉnh. Nếu chúng ta hiểu biết thực sự việc chỉ sử 
dụng mà thôi thì hiểu biết đó là sự hiểu biết hoàn 
chỉnh. Cho dù chúng ta thực hiện, làm rất nhiều 
hành động nhưng chỉ có tính chất sử dụng thôi. 
Do chúng ta thường làm theo thói quen của mình 
nên các vấn đề mới nảy sinh. 


2ộ 


Thiên sư Oftamasara 


BÀI PHÁP 3 [13/06/2013, AM] 


Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thư 
giãn thân và tâm. Chúng ta hãy chánh niệm, ghi 
nhận quan sát đối với các hiện tượng thân tâm. 
Nếu đã quen với việc quan sát hơi thở thì chúng ta 
có thể sử dụng hơi thở đề làm đối tượng quan sát, 
còn nếu quý vị nảo đã quen với việc quan sát sự 
khổ, cái đau thì chúng ta cũng có thể lẫy đó làm 


đôi tượng của chánh niệm. 


Nếu chúng ta đã chọn đối tượng để quan 
sát, thì tất cả đều có mục đích sử dụng, không để 


dính mắc, không để chối bỏ. Chúng ta đang thực 


274 


Thiên sư Oftamasara 


hành ở đây không dành cho bản thân mà cho tất 
cả mọi người. Cũng giống như hàng ngàn người 
trên thế giới, và để thực hành đúng đắn thì chúng 


ta phải buông bỏ những gì chúng ta đang làm. 


Theo thói quen nên chúng ta luôn có sự 
dính mắc với thân và những gì chúng ta đang 
làm. Con đường Trung Đạo ở đáy là sự đơn 
thuần hành động, đơn thuần sử dụng. Chúng ta 
hãy hướng tâm đến việc chỉ sử dụng mà thôi, chỉ 
hành động mà thôi và buông bỏ các thói quen 


tập quán của mình. 


Đừng quá quan tâm đến bản thân mình và 
những gì chúng ta đang làm, hãy lưu tâm đến Sự 
Thật là tất cả đều chỉ để sử dụng thôi. Ngưng lại 
sự hướng tâm đến thân tâm mình, ngưng sự 
hướng tâm đến các hành động mình đang làm. 


Chánh niệm cần được thiết lập trên hơi thở hoặc 


đi Ô 


Thiên sư Oftamasara 


hay biết về các hoạt động của tâm, hoặc hay biết 


về sự khô. 


Tất cả các điều kiện, các hành động chúng 
ta đang làm chỉ đơn thuần là các hành động, đơn 
thuần là các diễn tiến đang xảy ra thôi, và rồi các 
kết quả, các điều gì xảy ra chỉ là các trải nghiệm, 
những điều giúp chúng ta kinh nghiệm. Chúng ta 
hãy hiểu rằng chánh niệm cũng chỉ đơn thuần là 
hành động thôi, chánh niệm không phải là điều gì 


đó mà chúng ta tạo ra. 


Chỉ để sử dụng mà thôi nghĩa là buông bỏ 
sự dính mắc đối với bản thân mình và đối với 
những gì mình đang làm. Nếu chúng ta có ý tưởng 
rằng “có một người đang hành thiền” thì đó là sự 
dính mắc với xác thân của mình. Nếu chúng ta lưu 
tâm đến những gì mình đang làm thì đã có sự dính 
mắc vào việc mình đang làm, dính mắc đến việc 


hành thiền của mình. Sự Thật ở đây là đơn thuần 


276 


Thiên sư Oftamasara 


hành động mà thôi, sử dụng mà thôi, không để 
dính mắc hay chối bỏ. Điều đó nghĩa là đừng có 
dính mắc đến bản thân mình và những việc mình 
đang làm. Thay vào đó hãy hướng tâm đến chánh 
kiến mà buông bỏ sự hướng tâm đến bản thân và 
những điều chúng ta đang làm. Nếu chúng ta coi 
rằng hành thiền là công việc của mình thì thái độ 
đó không phải đúng đắn, nó đơn thuần là một 
hành động mà thôi, không phải để dính mắc hay 


chôi bỏ. 


Sự dính mắc, thói quen cũng như sự hiểu 
biết lý trí của chúng ta có thê thay đổi bất cứ lúc 
nào, những yếu tố này luôn luôn thay đổi. Bản 
chất của các hiện tượng chỉ có tính luôn Vô 
thường, luôn thay đổi mà thôi. Chính vì vậy mà 
chúng ta cần học cách buông bỏ các vấn đề này. 
Chúng ta cần để ý đến bản chất của các hiện 
tượng, đó là luôn luôn có tính Vô Thường. Và để 


có thể ghi nhận được bản chất này phải học cách 
277 


Thiên sư Oftamasara 


buông bỏ chính bản thân mình cũng như buông bỏ 


những gì chúng ta đang làm. 


Tất cả chúng ta có thể tự mình thực hành 
giữ Bát quan trai giới và áp dụng cho việc thực 
hành của mình, nhưng để thiết lập được Chánh 
kiến chúng ta phải làm theo những gì Đức Phật đã 
chỉ dạy. 


Nếu chúng ta biết được về hơi thở thì chúng 
ta không biết được bản chất của hơi thở đó, do đó 
để biết được bản chất những gì đang xảy ra ta phải 
buông bỏ cái biết đối với bản thân hơi thở. Theo 
thói quen chúng ta luôn luôn biết mọi thứ xung 
quanh mình, tất cả các cái biết của chúng ta cũng 
là các hoạt động của tâm. Chúng ta hãy cố găng 
buông bỏ cái biết thông thường này. Với cái biết 
này, chúng ta cũng biết những thứ “của tôi, của ta, 


của anh”,... Đê buông bỏ những dính mắc, chúng 


278 


Thiên sư Oftamasara 


ta phải buông bỏ, xả ly tất cả những thói quen, tập 


khí của mình. 


Để có thể hiểu rõ bản chất của Pháp, chúng 
ta cần từ bỏ cái biết thông thường của mình, đó là 
biết về cái đau, biết về hơi thở, v.v... Để có thể đi 
theo Con đường Trung Đạo, nghĩa là chúng ta cần 
buông bỏ các tiến trình liên quan đến thân và tâm. 
Do có sự dính mắc đến các hiện tượng do tâm tạo, 
nên chúng ta chỉ biết được sự biến đổi, hoại diệt 
do tâm tạo. Đề biết được bản chất của Sự Thật 
Gốc thì chúng ta phải buông bỏ các Sự Thật do 
tâm tạo. Theo thói quen chúng ta luôn luôn hành 
thiền với ý tưởng về cái tôi và có sự dính mắc đến 
cái “tôi biết” và cái “tôi không biết”. Với cái hiểu 
mà có cái “tôi” ở đó là cái hiểu do thói quen cũ, 
chính vì vậy cần phải buông bỏ các thói quen này. 
Và chúng ta phải buông bỏ sự dính mắc đối với 


thói quen cũ. 


279 


Thiên sư Oftamasara 


Để có thể buông bỏ thói quen cũ chúng ta 
cần phải hiểu, phải biết những điều chúng ta chưa 
biết. Như vậy để hiểu những điều chúng ta đang 
làm, chúng ta cần tìm ra những điều chúng ta 
chưa biết trong các hoạt động của mình. Thông 
thường chúng ta thường làm điều quen thuộc hoặc 
những điều muốn làm và dính mắc đến kết quả từ 


các hành động đó. 


Trong thời gian đầu hành thiền chúng ta có 
thể theo dõi, kiểm soát tâm để có thể thiết lập 
chánh niệm, và cần hướng sự quan sát chánh niệm 
từ bên ngoài vào bên trong, trên những hiện tượng 
thân tâm. Nếu chúng ta buông bỏ sự quan tâm với 
hiện tượng bên ngoài thì chúng ta sẽ hướng vào 
bên trong. Chánh niệm trên các hiện tượng thân 
tâm một cách tự nhiên. Nếu tâm đã không còn 
hướng ra bên ngoài nhiều nữa thì chúng ta không 


cân quá cô găng kiêm soát tâm. 


280 


Thiên sư Oftamasara 


Nếu tâm đang hướng tới cái đau thì chúng 
ta sẽ học được cách buông bỏ đối với cái đau. 
Như vậy khi chúng ta ghi nhận được một hiện 
tượng nào đang xảy ra, chúng ta buông bỏ ngay 


đối với hiện tượng, kinh nghiệm đó. 


Thực hành theo Con đường Trung Đạo rất 
khó khăn những đó là công việc rất cần thiết. 
Đừng bao giờ quên rằng tất cả chỉ để sử dụng 
thôi, chỉ là các hành động thôi, đừng bao giờ quên 
buông bỏ các hoạt động chúng ta đang làm và các 
kết quả của nó. Đề đi theo Con đường Trung Đạo 
chúng ta phải buông bỏ tất cả mọi dính mắc của 
mình, đó là tiền đề cần thiết. Tất cả sự dính mắc 
cần được buông bỏ. Tất cả sự biết hay không biết 
cũng chỉ để trải nghiệm thôi, không phải để dính 


mắc hay chôi bỏ. 


Nếu chúng ta hành thiền cùng sự dính mắc 


thì điều đó rât dễ dàng và xảy ra một cách rất tự 


281 


Thiên sư Oftamasara 


nhiên rồi. Để có thể đi theo Con đường Trung 
Đạo, chúng ta phải học cách hành thiền mà không 
có sự dính mắc ở đó. Chúng ta cần buông bỏ 
những dính mắc với bản thân, với những điều 
chúng ta đang làm, đang biết và buông bỏ cả 
những kết quả chúng ta đạt được. Nghĩa là buông 
bỏ đi những điều chúng ta đang làm và cả những 


điều đang xảy ra. 
BÀI PHÁP 4 [13/06/2013, PM] 


Sự dính mắc nảy sinh là do chúng ta quá để 
ý đối với bản thân cũng như những gì mình đang 
làm. Như vậy, chúng ta chỉ nên lưu tâm tới một 
điều là chỉ đơn thuần sử dụng thôi, chỉ đơn thuần 
quan sát thôi. Chúng ta hãy buông bỏ mối quan 
tâm đối với bản thân mình cũng như những gì 
mình đang làm. 

Chúng ta không nên khóa mình lại với việc 
quá quan tâm tới bản thân hay những gì chúng ta 


282 


Thiên sư Oftamasara 


đang làm. Tất cả những điều đó là ngục tù khóa 
chúng ta lại. Do sự dính mặc đối với bản thân 
cũng như công việc mình làm, chúng ta đang biến 
mình thành các tù nhân. Chúng ta đang tự khóa 
nhốt mình lại. Nếu dính mắc với chính mình, với 
công việc mình đang làm, chúng ta đang biến 
mình thành các tù nhân của các Sự Thật do tâm 
tạo. Sự Thật do tâm tạo sẽ trở thành những ngục 


tù khóa nhốt chúng ta lại. 


Chúng ta cần hiểu đúng đắn về những điều 
này nhưng cũng không quá dính mắc đối với sự 
hiểu biết này. Chúng ta hãy chánh niệm trên hơi 
thở, ghi nhận các hoạt động của tâm hoặc ghi 


nhận hay biệt về sự khô. 


Thông thường, chúng ta đã quá quen với 
việc sử dụng những năng lực của sự dính mắc. 
Điều đó có nghĩa là trong tất cả các hoạt động của 


chúng ta bao giờ sự dính mắc cũng có mặt. Chúng 


283 


Thiên sư Oftamasara 


ta hành động cùng với sự dính mắc, tức là luôn 
luôn có sự ham muốn ở đó. Chúng ta luôn dính 
mắc với những ham muốn của bản thân mình. Và 
rồi ngay cả các thói quen, tập khí, chúng ta cũng 
luôn luôn làm điều gì đó với sự dính mắc đối với 
bản thân mình. Kể cả chúng ta làm với sự hiểu 
biết của lý trí thì cũng có nghĩa chúng ta đang làm 


với sự dính mặc. 


Chỉ đơn thuần hành động, chỉ đơn thuần sử 
dụng mà thôi có nghĩa là chúng ta chỉ làm những 
gì cần phải làm. Để làm được điều đó, chúng ta 
cần phải buông bỏ sự dính mắc, buông bỏ những 
ham muốn của mình, cũng như buông bỏ những 
hiểu biết về mặt lý trí. 

Sự dính mắc, thói quen của chúng ta có thể 
thay đổi bất kỳ lúc nào. Các yếu tố này có thể 
luôn luôn thay đổi. Chính vì vậy, chúng ta cần học 
cách buông bỏ đối với các vấn đề này. Chúng ta 


284 


Thiên sư Oftamasara 


đừng châp chặt, đừng năm bắt vào các yêu tô này, 


và cũng đừng coi chúng là thực. 


Tất cả những ham muốn, tất cả các thói 
quen, lý trí của chúng ta, bản chất của chúng là 
luôn luôn thay đổi, luôn luôn vô thường. Bản chất 
của các hiện tượng thì không phải là một thực thể, 
một cá nhân, cái này hay cái kia. Bản chất của tất 
cả các hiện tượng chỉ là tính luôn vô thường, luôn 
thay đổi mà thôi. Chúng ta chỉ quan sát những gì 


đang diễn ra bên trong thân mình mà thôi. 


Chúng ta thực hiện các phước thiện, các 
thiện nghiệp cho bản thân mình. Chúng ta làm 
điều đó cho bản thân chúng ta. Thực hiện một 


thiện nghiệp là một hành động đúng đắn, nhưng 


A ‹é 


nêu chúng ta làm với một ý tưởng về “tôi” thì điêu 


đó không còn đúng đăn nữa. 
Chúng ta cân đê ý tới bản chât của các hiện 


tượng đó là luôn luôn có tính vô thường. Và để có 
285 


Thiên sư Oftamasara 


thể ghi nhận được những gì đang xảy ra trong 
hiện tại, ghi nhận được bản chất luôn luôn vô 
thường của các hiện tượng; chúng ta cần buông bỏ 
sự chấp chặt, sự dính mắc đối với bản thân mình 


cũng như đối với những gì chúng ta đang làm. 


Chánh niệm trên hơi thở chỉ đơn thuần là 


một hành động, chỉ đơn thuần để sử dụng. Chánh 


` 
Ä: c6L^ 33 


niệm ở đây không phải là với ý tưởng về “tôi” hay 


“của tôi”. 


Chúng ta cần phải thiết lập chánh kiến và 
buông bỏ các tà kiến. Để thiết lập được chánh 
kiến, điều cần thiết là làm theo đúng những gì 
Đức Phật đã chỉ dạy. Nếu chúng ta thực hành theo 
Con đường Trung Đạo thì chánh kiến sẽ sanh khởi 


một cách tự nhiên. 


Chúng ta hãy chánh niệm trên hơi thở và 
ghi nhận những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh 


khắc hiện tại. Đối với hơi thở, chúng ta cũng chỉ 
286 


Thiên sư Oftamasara 


đơn thuần hiểu hơi £hở là hơi thở. Chỉ thế thôi! 
Bản chất của mọi hiện tượng là tính luôn luôn vô 
thường. Tính luôn luôn vô thường là bản chất của 


mọi hiện tượng. 


Bản chất luôn luôn vô thường - đó chính 
là Sự Thật Gốc. Sự Thật Gốc - bản thân nó là 
luôn đúng. Không có di tạo ra Sự Thật này cả và 
không có gì có thể thay đổi bản chất của Sự 
Thật Gốc. 


Đối với Sự Thật Gốc chúng ta có hai loại, 
Sự Thật đầu tiên là bản chất luôn luôn vô thường, 
luôn luôn thay đổi và Sự Thật thứ hai là tính 
thường hằng, luôn luôn thường hằng, không thay 
đối. Tính luôn luôn Vô thường bản thân nó cũng 
chính là sự Thường hăng - vì nó luôn luôn vô 
thường. Sự thường hằng chính là Niết Bàn. Niết 
Bàn tự thân nó là thường hăng. Sự Thật Gốc ở đây 
bản thân nó không phải cái này hay cái kia, có cái 


287 


Thiên sư Oftamasara 


này hay cái kia. Nếu so sánh đối với Sự Thật Góc, 
chúng ta có thể thấy bản thân chúng ta là các Sự 


Thật do tâm tạo. 


Nếu chúng ta không tạo các phước thiện thì 
không thể nào chúng ta có được các quả thiện. Sự 
Thật Góc thì luôn luôn hoàn thiện, luôn luôn hoàn 
chỉnh. Đối với Sự Thật Gốc thì không có nguyên 
nhân sanh khởi. Đối với Sự Thật Gốc, không có gì 


có thể phá vỡ, không có gì có thể phá bỏ được. 


Bản thân chúng ta thì chưa hoàn thiện. 
Chúng ta không phải là thường hằng. Tất cả 
những gì mà chúng ta biết đều là vô thường. 
Chính vì vậy, điều cần thiết đối với mọi người 
chúng ta ở đây là cần phải biết về Sự Thật Gốc. 
Nếu bản thân chúng ta là hoàn thiện, thường hằng, 
chúng ta cũng không cần phải biết về Sự Thật 
Gốc này. Mặc dù chúng ta biết về bản thân mình, 


nhưng những cái đó luôn luôn vô thường. 


288 


Thiên sư Oftamasara 


Không bao giờ có sự thỏa mãn, không bao 
giờ có sự hoàn thiện. Chúng ta có thể là những 
người có học vấn cao, là những người giàu có, là 
những nhà khoa học, v.v... nhưng tất cả những Sự 
Thật đó là do tâm tạo. Tất cả những phẩm chất mà 
chúng ta có được như vậy đều phụ thuộc vào nhân 


và quả. 


289 


Thiên sư Oftamasara 


SỰ THẬT NGỤY TẠO LÀ GÌ? 


(Tóm tắt bới Soe Win Htut) 


Sự Thật Ngụy Tạo: Là Sự Thật Tục Đế mà 
dường như có vẻ là thật bởi vì sự luôn luôn hiểu 
lầm Bản Chất Vô Thường Luôn Mới là thực tại 
Chân Đề hay Sự Thật Gốc. Cái gì đó, mọi thứ, ai 
đó, mọi người, các cá nhân, ý tưởng, thân và tâm 
mà cảm nhận, đánh giá, suy nghĩ, ham muốn, 


v.v... tất cả là Sự Thật Ngụy Tạo. 


Sự Thật Ngụy Tạo cũng bao gồm các khái 
niệm như thời gian, nơi chốn, v.v... các cặp đối 
lập: nóng - lạnh, lỏng - chặt, cứng - mềm, hút - 
đầy, thích - không thích, đau - dễ chịu, âm - 
dương, đàn ông - đàn bà, ốm - khỏe, trẻ - già, 
cuộc sống - cái chết, gần -xa, dài - ngắn, trăng — 
đen, v.v... Các Sự Thật Ngụy Tạo là giới hạn, 
không hoàn hảo và không thường hằng và chỉ là 
tạm thời. 


290 


Thiên sư Oftamasara 


Hành động, kinh nghiệm, tưởng, cái biết, 
trạng thái tâm, đánh giá tốt - xâu về hoàn cảnh 
hiện tại, v.v... không phải là thực tại mà là các Sự 
Thật Ngụy Tạo. Các Sự Thật Ngụy Tạo đó không 
phải để dính mắc, không phải để chối bỏ, không 
cho là thật hay là nguồn gốc của hạnh phúc hay 
không hạnh phúc. 


Các Sự Thật Ngụy Tạo là không thật so với 
Sự Thật Gốc. Các Sự Thật Ngụy Tạo dường như 
là thật là do vô minh của Thực tại Gốc, Sự Thật 
Gốc. Các Sự Thật Ngụy Tạo là chỉ để sử dụng mà 
thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để chánh 
niệm mà thôi và không để coi là thực tại. Có 
những vấn đề không dứt trong cuộc sống do 
chúng ta thường sử dụng cuộc sống một cách sai 
lầm, theo truyền thống. Khi chúng ta dính mắc 
vào Sự Thật Ngụy Tạo, dính mắc vào cách này 
hay cách khác, vào ai đó, vào nơi nào đó, thời 


gian mà chúng ta sông, với sự hiệu biệt sai lâm 
291 


